THIÊN PHẬT GIÁO _ 
NGUYÊN THỦY VÀ PHÁT TRIÊN 
Tác giả: Viên Minh 


Mục Lục 
Dẫn nhập III. So sánh Thiền 
I. Thiền định Nguyên Thủy và 
trong Phật Thiền Giáo Tông 
Giáo NgUYỄ" I1, 1 uc điệu Pháp 
Thủy Môn 
I1. Định nghĩa III.1.2. Đối chiêu Lục 
I2. Đối tượng Diệu Pháp Môn với 
thiên định Thiên Ànàpànassati 
[.3. Tánh định LHII.2.1. Tịnh Độ Tông 
hành giả II.2.2 Đối chiếu 
I.4. Đề mục phương pháp niệm 


thiền định và 
định chứng 


Phật A-di-đà với pháp 
môn BuddhanussatI 


L5. Năm triên 
cái 

I.6. Năm thiên 
ch 

7.CacDE 
thiên và các chi 
thiên 

L8. Tiễn trình 
tâm nhập định 
[.9. Năm pháp 
thuần thục 

[.I0. Tứ như ý 
túc 

[.II. Ngũ thông 
và thăng trí 


III3. Đôi chiêu Thiền 
Nhĩ Căn Viên Thông 
với Thiên Nguyên 
Thủy 

IV. So sánh Thiên 
Vipassana với Thiền 
Tông 

IV.1. Thiên Tông Tây 
ñIT:UÍ 

IV.2. Thiên Tông Đông 
Độ 

IV.3. VỊ trí của Thiên 
Định trong Thiên 
Vipassana và Thiên 


I.12. Lợi ích của lông 


thiên định 


H. Thiên Tuệ 
trong Phật 


[V.3.1. Định trong 
Thiên Vipassana 
IV.3.2. Định đối với 
Thiên Tông. 


Giáo Nguyên 
Thủy 

H1. Định nghĩa 
L2. Nhận thức 
IL3. Đôi tượng 
II.4. Bốn niệm 
xử 

[LS. Tánh tuệ 
hành giả và các 
niệm xứ 

H6. Mười sảu 
tuệ chứng 

[L.7. Bảy thanh 
tịnh 


Lời nói đầu 
CIáo án này lúc đầu được biên soạn đê 


giảng tại Học Viện Phật Giáo Thành Phố 
Hô Chí Minh khóa 6 và lớp Đảo Tạo 


4 


Phiên Dịch Hán Tạng tô chức đặc biệt 
cho một số Tăng Ni hậu đại học tại Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Sau đó 
được bồ sung thêm cho các lớp cử nhân 
Phật học khoá 7. 


Trước đây nhiêu Tăng Ni, Phật tử Nam 
Bắc Tông cho răng thiền Phật giáo 
Nguyên Thủy và thiên Phật giáo Phát 
Triển là hai loại thiên hoàn toàn khác biệt 
và thậm chí bên nào cũng tự cho rằng 
thiên của tông môn mình hay hơn, đúng 
hơn. Tất nhiên điều nảy phát xuất từ sự 
nghiên cứu, học hỏi một chiêu, nặng cảm 
tính hơn là sự đối chiếu, so sánh một 
cách nghiêm túc, khách quan. 


Trước khi nói đên thiên, chúng ta cân tìm 
hiểu hai khuynh hướng đang tôn tại trong 
Phật giáo, đó là khuynh hướng Nguyên 
Thủy và khuynh hướng Phát Triên. 


5 


Những người theo Phật giáo Nguyên 
Thủy có khuynh hướng bảo nguyên 
những lời dạy của chính đức Phật 
Gotama (Sakya Munj) trong suốt 45 năm 
hoăng hóa độ sinh. Những lời dạy này 
được kết tập lần đầu tiên tại Án Độ ba 
tháng sau đức Phật Niết-bàn cho đến lần 
thứ sáu tại Yangon, Myanmar, 2500 năm 
sau đức Phật Niết-bàn. Cả sáu lân kết tập 
ây đêu trùng tuyên băng tiếng Pà|i và 
không thêm bớt. Mặc dù từ lần kết tập 
thứ ba đã bắt đầu có thêm phân chú giải, 
rôi phụ chú và tiêu phụ chú, nhưng vân 
không xem là chánh tạng. Về sau Phật 
øiáo Nguyên Thủy còn được gọi là 
Thượng Tọa Bộ vì phân lớn các vị 
trưởng lão theo khuynh hướng bảo 
nøuyên. 


6 


Những người theo Phật giáo Phát Triển 
có khuynh hướng vận dụng rộng rãi giáo 
lý của đức Phật theo nguyên tắc khê lý 
khế cơ, nghĩa là trên hợp với Phật lý, 
dưới ứng với căn cơ của của các tâng lớp 
quân chúng khác nhau trong xã hội. Quá 
trình phát triển bao gôm ba giai đoạn: 


- Giai đoạn Tiểu Thừa, phát triển từ 
khoảng 200 năm (đánh dâu băng lần kết 
tập Ngũ Tạng Sanskrit), đên 600 năm sau 
đức Phật Niết-bàn. Tiêu Thừa phân thành 
18 đến 25 phái, điển hình là Nhât Thiết 
Hữu Bộ. Hiện nay Tiểu Thừa không còn 
tÔn tại, ngoại trừ còn lại một số kinh luận 
như năm bộ Kinh A-hàm (Agama), Câu- 
xá Luận, Thành Thật Luận v.v... 

- Giai đoạn Đại Thừa, phát triển từ 600 
năm đến 1100 năm sau đức Phật Niết- 
bàn, mở đâu là Mã Minh. Đại Thừa cũng 


7 


phân thành nhiêu phái, điển hình là thập 
đại môn phái, như Mật Tông (Kim Cang 
Thừa), Tịnh Độ Tông, Tam Luận Tông, 
Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông... 
dựa trên những Kinh hoặc Luận do các vị 
Tổ biên soạn. 


- Giai đoạn Tôi Thượng Thừa, tức Thiên 
Tông, phát triển từ 1100 năm sau đức 
Phật Niết-bàn cho đến ngày nay. Sau đời 
Lục Tổ Huệ Năng, Thiên Tông Trung 
Hoa lại chia thành năm phái: Lâm Tế, 
Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Qui 
Ngưỡng. 


Hai khuynh hướng Nguyên Thủy và Phát 
Triển tuy có một vài quan điểm dị biệt về 
lập luận và biện pháp, nhưng những 
nguyên lý cốt lõi nhất mà đức Phật tuyên 
thuyết thì vẫn là nên tảng chung của hai 
hệ phái. 


8 


Sự phân chia Phật giáo thành hai khuynh 
hướng hay hai hệ phải không phải là một 
khuyết điểm, thực ra đó chính là một ưu 
điểm của Đạo Phật. Nhờ có khuynh 
hướng Nguyên Thủy mà lời dạy của đức 
Phật đã được bảo tôn nguyên vẹn cho 
đến ngày nay. Và nhờ có khuynh hướng 
Phát Triển mà Đạo Phật có thê vận dụng 
để đáp ứng nhiêu căn cơ trình độ, nhiêu 
xứ sở và nhiêu thời đại khác nhau. 


Bảo tôn và phát huy là hai yêu tổ hỗ 
tương cần thiết, không thể thiếu một 
trong quá trình hoăng hóa độ sinh của 
Đạo Phật. Chính nhờ sự hỗ tương này mà 
chúng ta có thể rộng đường đôi chiếu, so 
sánh để tìm ra cốt lõi chung của con 
đường giác ngộ giải thoát mà đức Phật đã 
khai thị. 


9 


Nỗ lực của chúng tôi là muốn chứng 
minh răng tinh hoa, cốt lõi của Phật giáo 
vẫn là một dù hình thức bên ngoài hay 
ngôn ngữ sử dụng đôi khi có vẻ như 
không được hoàn toàn nhất quán giữa các 
tông phái. Những mâu thuẫn đôi kháng 
chỉ phát xuất từ kiến giải chủ quan thiên 
lệch của mỗi cá nhân hơn là sự bất đồng 
ø1lảo hệ. 

Những điêu chúng tôi trình bày trong tập 
sách này chỉ là những nhận xét khải quát 
từ sự nghiên cứu, học hỏi và chiêm 
nghiệm cá nhân hơn là một sự đôi chiếu 
có tính văn học trên qui mô kinh luận vả 
các ngữ lục. Vi vậy, đây chỉ là một SỐ gợi 
ý để những người sau bổ khuyết và triển 
khai thành một công trình đối chiếu qui 
mô hơn. 


10 


Có những trích dẫn trong tạp sách này 

dựa vào trí nhớ hơn là tham khảo lại kinh 

sách nên phân lớn thiếu xuất xứ và đôi 

khi chỉ cốt lây ý chứ không đúng nguyên 

văn frong các nguyên tác, kính mong 
được sự góp ý bố khuyết. 

Trán trọng 

Tổ Đình Bửu Long, ngày 30/11/2007 

Tỳ Kheo Viên Minh 

THIÊN PHẬT GIÁO - NGUYÊN 
THỦY VÀ PHÁT TRIÊN 


Dẫn nhập 

Thiên (Trung Quốc) và Zen (Nhật Bản) 
có nguôn gôc phiên âm từ Jhana trong 
văn học Pali Phật Ciáo Nguyên Thủy, 
hay Dhyana trong ngôn ngữ Sanskrit 


11 


Phật Giáo Phát Triển, nhưng về sau các 
tông phái sử dụng từ thiên với nhiều ý 
nghĩa khác nhau và thay đôi tùy thời. 

Trong Thiền Tông Đông Độ thiên là kiên 
tảnh chứ không phải tịnh và định, nhưng 
trong văn học Palli, Phật giáo Nguyên 
Thủy, Jhãna lại dùng để chỉ tịnh hay cận 
hành (upacara) như niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng... và định hay an chỉ 
(appanä) để gọi những trạng thái thiên 
chứng theo nội dung các thiên chi như đệ 
nhất thiên (patthamajjhãna), đệ nhị thiên 
(dutyajhãn), đệ tam thiên 
(tativajihana), và đệ tứ thiền 
(catutthaIjhana) trong các bậc định thuộc 
sắc giới thiên (rũpajjhäna). Về sau Jhãna 
còn dùng để gọi vô sắc giới thiển 
(arũpajjhäna), tựu trung vẫn là thiền định. 
Từ Pã|i bhãvanã (tu tập, thực hành, tiên 


12 


hành) được dùng cho cả thiên định hay 
thiên chỉ (samatha bhãvan8) lẫn thiên tuệ 
hay thiên quán (vipassanä bhãvanã). 

Đối với Tịnh Độ Tông thì thiền là niệm 
Phật A-Di-Đà và Mật Tông thiên là trì 
chú v.v... cho nên, ngày nay nói tới thiên 
chúng ta cân phải xác định đó là loại 
thiên gì, thuộc tông phái nào thì mới 
không lâm lẫn nội dung mà từ thiên ấy 
được sử dụng. 


Đề có thể so sánh tính chất đồng dị giữa 
thiên nguyên thủy và thiên phát triển, 
chúng ta cần tìm hiểu và phân biệt từng 
loại thiền của cả hai hệ thông nói trên. 


I) Thiền định trong Phật Giáo Nguyên 
Thủy. 


2) Thiền tuệ trong Phật Giáo Nguyên 
Thủy. 


13 


3) So sánh thiên nguyên thủy và một số 
pháp môn thiên phát triên tiêu biêu theo 
Cáo Tông: 

Lục Diệu Pháp Môn 

Niệm Phật theo Tịnh Độ Tông 


Thiên Nhĩ Căn Viên Thông theo Kinh 
Lăng Nghiêm. 


4) So sánh Thiền Vipassanäa và Thiên 
Tông Đông Độ. 


I) Thiên Định trong Phật Giáo Nguyên 
Thủy 


LI ĐỊNH NGHĨA: Thiền định 
(samadh) hay thiên chỉ (samatha 
bhãvanä) có mục đích chế ngự 5 chướng 
ngại của định gọi là triền cái (nTvarana) 
và làm cho tâm an trú, thuộc ba chi định 
phần trong Bát Thánh Đạo (Atthangik' 


14 


ariya magøa) tương ứng với ba mức độ 
định khác nhau: 


a) Chánh tinh tân (sammã väyãmo): An 
trú nhờ có găng giữ nhất tâm trên đỗi 
tượng sơ tướng (parlkamma nimitta) và 
thô tướng (uggha nimitfa). An trú này gọi 
là chuẩn bị định (parikamma samädhi). 


b) Chánh niệm (samma satI): An trú nhờ 
duy trì nhất tâm trên đỗi tượng quang 
tướng (patIbhaga nimitta). An trú này gọi 
là cận hành định (upacara samadh) hay 
tịnh thuộc đục giới định. 


c) Chánh định (samma samadhn): An trú 
nhờ nhất tâm bất động trên đỗi tượng 
quang tướng (patibhaäga nimitta). An trú 
này được gọi là an chỉ định (appana 
samädhi) hay định sắc giới và định võ 
sắc giới. 


15 


Sơ tướng: là hiện vật được tạo ra hay có 
sẵn trong thiên nhiên được hành giả dùng 
làm đối tượng thiên định. Ví dụ như một 
hình tròn màu xanh (được tạo ra) hay 
ngọn lá xanh (thiên nhiên) mà hành giả 
dùng để tập chú với mục đích định tâm. 


Thô tướng: sau khi tập chú với tưởng đủ 
mạnh để sao chép sơ tướng thành hình 
ảnh tương tự bên trong gọi là thô tướng 
hay tợ tướng, bây giờ hành giả tạm thời 
bỏ sơ tướng bên ngoài đề tập chú vào thô 
tướng bên trong. 


Quang tướng: nêu chú tâm trên thô tướng 
đúng mức tướng này sẽ phát ra ánh sáng 
nên được gọi là quang tướng. Quang 
tướng là sắc do tưởng sinh, vì vậy, thiên 
lây sắc tưởng này làm đôi tượng để đạt 
được an chỉ định được gọi là thiền sắc 
giới hay thiền hữu sắc. 


16 


I2) ĐÓỎI TƯỢNG thiên định 
(kammatthana): Có 40 đôi tượng làm 
công án hay đê mục thiên định: 


I) 10 đề mục hình tròn (kasina): Đắt, 
nước, lửa, ø1ó, xanh, vàng, đỏ, trăng, ảnh 
sáng, hư không. 


2) 10 đề mục tùy niệm (anussati): Phật, 
Pháp, Tăng, giới, thí, thiên, sự chết, 32 
thê trược, tịch tịnh, hơi thở. 


3) 10 đề mục tử thi bất tịnh (asubha): Tử 
thi mới chết, tử thi bâm tím, tử thi chảy 
máu, tử thi chảy mủ, tử thị bị đầm thủng, 
tử thi có giòi, tử thi bị chặt đứt đoạn, tử 
thi bị căn xé, tử thi rời rạc, tử thi chỉ còn 
Xương. 

4) 4 đề mục tâm vô lượng (appamaññä): 
Tâm từ vô lượng, tâm bị vô lượng, tâm 
hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. 


5) 1 đề mục quán vật thực bất tịnh. 

6) 1 đề mục phân tích tứ đại: Đất, nước, 
lửa, gió. 

7) 4 đề mục thiên vô sắc: 


- “Hư không là vô biên” (akaso ananto): 
tưởng không này làm đối tượng của thiên 
hư không vô biên xứ (akasanañcayatana). 


- “Thức là võ biên” (vIiññanam anantam): 
tưởng không nảy làm đôi tượng của thiên 


° ^~x. ^~. — 


- “Vô sở hữu” hay “không có øÌ cả” 
(natthi kiñcï): tưởng không này làm đối 
tượng của thiên vô sở hữu xứ 
(akiñcaññayatana). 

- “Vắng lặng, vi tế” (santam, pamitam): 
tưởng không này làm đối tượng của thiên 


18 


ph tưởng phí phí tưởng Xứ 
(nevasaññanasaññayatana). 


I3) TẢNH ĐỊNH HÀNH GIẢ(carita): 
Hành giả hành thiên định có 6 loại tánh: 


l) Tánh tham (raga): hay tánh ái là tánh 
nặng về tham ái, thường ham thích, mê 
đắm, đính mắc trong các đôi tượng dục 
giới khả ái, khả hỷ như sắc, thanh, 
hương, vị, xúc. Người có tảnh tham nên 
hành 10 đề mục tử thi bất tịnh, 1 đề mục 
về 32 thê trược, vì những đề mục này có 
thể chế ngự được lòng tham ái, nhưng 
không nên hành 4 đề mục vô lượng tâm: 
Từ, bị, hý, xả và 4 đề mục xanh, Vảng, 
đỏ, trăng vì những để mục này dễ sinh 
tham ái. 


2) Tánh sân (dosa): là tánh nặng về sân 
hận, thường biêu hiện trạng thái bât mãn, 


19 


trải ý, không vừa lòng, nóng nảy, căng 
thăng, bực bội... Người có tánh sân nên 
hành 4 đề mục vô lượng tâm: Từ, DI, hỷ, 
xả và 4 đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng vì 
những đề mục này làm cho tâm dễ lăng 
địu, nhưng không nên hành 10 đề mục tử 
thi bất tịnh, 1 đề mục về 32 thê trược vì 
những đề mục này dễ làm cho tâm chán 
nản bực bội thêm. 


3) Tánh sỉ (moha): là tánh nặng về s¡ mê, 
thường thiếu sáng suốt, không tỉnh táo, 
hay thụ động, mê muội nên dễ bị hôn 
trầm thụy miên. Người có tánh si nên 
hành đề mục hơi thở để dễ tỉnh táo, trong 
sáng và linh hoạt hơn, nhưng không nên 
niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán vật 
thực bất tịnh, phân tích tứ đại vì những 
đề mục này quá phức tạp đối với tâm 
tánh này. 


20 


4) Tánh tầm (vitakka): là tánh nặng về 
suy nghĩ, tìm tòi nên tâm luôn lăng xăng 
với những suy luận, phê phán, đánh giá... 
và dễ dàng trở nên trạo hồi bât an. Người 
có tánh tầm cũng giông như tánh si thích 
hợp với đề mục hơi thở. Không hợp với 
niệm sự chết, niệm tịch tịnh, quán vật 
thực bất tịnh và phân tích tứ đại. 


5) Tánh tín (saddhã): là tánh nặng về tin 
tưởng, thường cung kính, ngưỡng mộ, dễ 
nghe, dễ dạy. Người có tánh tín nên hành 
6 đề mục tùy niệm: Niệm Phật, Pháp, 
Tăng, giới, thí, thiên vì nhờ tin nơi những 
đức tính cao thượng này mà tâm dễ ôn 
định. 


6) Tánh giác (buddhi): là tánh sáng suốt, 
tỉnh thức nên tâm Ít vọng động, thường 
trong sáng, bén nhạy, vi tế. Người có 
tảnh giác hợp với niệm sự chết, niệm tịch 


21 


tịnh, quán vật thực bất tịnh, phân tích tứ 
đại vì sự trong sáng, bén nhạy và vi tế 
của tâm hành giả có tánh giác dễ an trú 
trong các đề mục vi tế này. 


Cả 6 tánh đều hợp với 6 đề mục kasina: 
Đật, nước, lửa, gió, ánh sảng và hư 
không. 


I4) ĐÈ MỤC THIÊN ĐỊNH và ĐỊNH 
CHUNG: 


1) 10 đề mục chỉ chứng cận định: § đề 
mục tùy niệm: Phật, Pháp, Tăng, giới, 
thí, thiên, sự chết, tịch tịnh và 2 đề mục: 
quán vật thực bất tịnh, phân tích tứ đại 
chỉ giúp hành giả đạt được cận định vì 
những đề mục này còn tư duy và ngôn 
ngữ không thê vào sơ thiên. 


2) 11 đề mục chỉ chứng sơ thiên: 10 đê 
mục tử thi, l đê mục 32 thê trược chỉ 


22 


giúp hành giả đạt được sơ thiên, không 
thể sâu hơn vì những đề mục này đòi hỏi 
phải duy trì tâm và tứ. Khi không còn 
tâm tứ mới vào được nhị thiên. 


3) 3 đề mục chỉ chứng đến đệ tam 
thiên: 3 đề mục từ, bi và hỷ chỉ giúp 
hành giả chứng từ sơ thiên đến tam thiền 
thôi vì đến tứ thiên thì đã có xả thay thế. 


4) 1 đề mục chỉ chứng tứ thiên: đề mục 
xả chỉ giúp hành giả đạt được tứ thiên vì 
ở tứ thiên xả mới thật sự xuất hiện mạnh 
mẽ. Thực ra ở các bậc thiên khác đều có 
xả nhưng chưa đủ mạnh. 


5) 11 đề mục chứng tất cả thiên sắc 
giới: 10 đề mục kasina, 1 đề mục hơi thở 
có thê giúp hành giả chứng được từ sơ 
thiên đến tứ thiên sắc giới vì những đề 
mục này rât cụ thể, rõ ràng và ốn định 


23 


hơn các đề mục khác nên không đòi hỏi 
phải tin tưởng hay suy luận gì cả nhờ vậy 
tâm dê chuyên nhât hơn. 


6) 4 đề mục chứng 4 bậc thiền vô sắc 
tương đương: sau khi đã đạt được đệ tứ 
thiên hữu sắc hành giả sử dụng 4 đề mục 
tưởng không làm đôi tượng để chứng đắc 
4 thiền vô sắc. 


T32 


- Đề mục “hư không là vô biên” chỉ giúp 
hành giả chứng không vô biên xứ thiên. 

- Đề mục “thức là vô biên” chỉ giúp hành 
g1ả chứng thức vô biên xứ thiên. 

- Đề mục “không có gì cả” chỉ giúp hành 
ø1ả chứng vô sở hữu xứ thiên. 

- Để mục “vắng lặng, vi tế” chỉ giúp 
hành giả chứng phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thiền. 


24 


I.5) NĂM TRIÊN CẢI (Nivarana): Năm 
pháp này làm trở ngại và che lâp tâm 
định nên còn gọi là pháp chướng ngại: 


l) Tham dục (kamacchanda): tâm sở 
tham dục có trạng thái ưa thích, đam mê, 
ham muốn, dính mặc trong ngũ dục làm 
cho tâm phân tán khó tập trung. Quả ham 
muỗn đắc định cũng là một trở ngại cho 
tâm định. 


2) Sân hận (byapada): tâm sở sân có 
trạng thái bất mãn, bất bình, không hài 
lòng hay đôi kháng với cảnh chướng ngại 
trong quá khứ hoặc nôn nóng muôn thoát 
khỏi nghịch cảnh, muốn khử trừ điều 
kiện bất như ý trong hiện tại v.v... làm 
cho tâm nóng nảy, khó hoan hỷ, an vui 
trong đê mục thiên định. 


25 


Ví dụ như khi đang cô găng chú tâm trên 
đề mục thiên bỗng nghe tiếng nhạc, nêu 
vì ưa thích mà tâm bị phân tán đó là tham 
dục triên cái, nêu cô chông lại tiếng nhạc 
mà tâm không chuyên chú được đó là sân 
hận triền cái. 

3) Hôn trầm - thụy miên (thina - 
middha): tâm sở hôn trầm có trạng thái 
lười chán, buông xuôi, không hăng hải; 
tâm sở thụy miên có trạng thái giãi đãi, 
trì trệ, ngái ngủ. Hai tâm sở này đồng 
một tính chât ươn hèn, nhu nhược và thụ 
động khiến cho tâm không thể chú hướng 
vào đê mục thiên định được. 


4) Trạo — hồi (uddhacca — kukkucca): 
tâm sở trạo cử có trạng thái phóng tâm, 
suy nghĩ vần vơ, nhất là về tương lai; tâm 
sở hối quá có trạng thái nóng nảy, ray 
rứt, hôi tiếc về những sai lầm hay tội lỗi 


26 


đã làm trong quá khứ (tránh lâm lẫn với 
trạng thái ăn năn, hôi cải thuộc tâm 
thiện). Hai tâm sở này đông một tính chất 
tháo động, bôn chôn, bất an khiến cho 
tâm không an lạc trên đề mục thiên định. 


Ví dụ như khi đang cố gắng chú tâm 
được vải giây thì tâm đã trượt khỏi đề 
mục, nếu do lười chán hay giãi đãi mà 
không an lạc đó là triền cái hôn trầm thụy 
miên, nếu do suy nghĩ vẫn vơ hay hỗi 
tiệc bứt rứt mà không an ôn thì đó là triển 
cái trạo hồi. 

5) Nghi (vicikicchä): tâm sở nghi có 
trạng thái lưỡng lự, phân vân, do dự, bất 
quyết. Tâm sở này làm cho tâm không 
đứng vững được trên đề mục thiên định. 


Hôn trầm thụy miên là tâm sở có trạng 
thái thụ động, thiêu tình tân cho nên có 


27 


mặt trong các tâm hữu trợ (sasankharIka). 
Trạo hối và nghi là tâm sở có trạng thái 
dao động, làm cho tâm không sáng suốt 
cho nên thay nhau có mặt trong hai tâm 
S1. 

I.6) NĂM THIÊN CHI (Jhananga): năm 
tâm sở này là thành tố của các tâm thiên 
sắc giới giúp chế ngự năm triển cái: 


1) Tâm (vitakka): là tâm sở có phận sự 
đánh thức tâm chú hướng đến đề mục 
thiên định, giống như con bướm tìm thây 
một bông hoa và hăng hái bay vê huớng 
đó. Nhưng nếu tâm cứ bỏ TƠI đối tượng 
do trầm trệ, giãi đãi, giông như con 
bướm chưa tới được cành hoa đã lười 
biếng bỏ cuộc, tức là tâm chưa đủ tỉnh 
cân nỗ lực để vượt qua trạng thái buông 
xuôi tiêu cực. Do vậy khi tâm có đủ lực 


28 


nhất hướng đến đối tượng thì hôn trầm 
thụy miên bị chê ngự. 


2) Tú(vicära): là tâm sở có phận sự giữ 
tâm đứng vững trên đề mục thiên định, 
giống như khi con bướm đã bay đến đóa 
hoa liên tìm cách giữ thăng băng để đậu 
lại trên đóa hoa đó. Nhưng nêu tâm chưa 
đứng yên trên đối tượng do còn lưỡng lự 
bất quyết, giống như con bướm tuy đã 
đậu xuống mà vẫn chưa bám chắc lại hăn 
nên còn chớp chớp đôi cánh chực bay, 
tức là tứ chưa vững để dừng lại trên đề 
mục. Nhưng khi tứ đã vững thì không 
còn trạng thái phần vân do dự của ngh1. 


3) Hỷÿ(pTti): là tâm sở có trạng thái phân 
chân, hoan hỷ, sảng khoái trên đề mục 
thiền định, như cảm thây toàn thân rởn ốc 
(khuddaka), chớp sáng (khanik3), sóng 
đưa (okkanti), lâng lâng bay bổng 


29 


(ubbega), mát lạnh (pharana), giỗng như 
khi con bướm đang hứng thú thưởng thức 
mật hoa. Nhưng nêu tâm chưa phát sinh 
hỷ do còn căng thăng hay cô găng quá 
mức, giỗng như con bướm chưa hút được 
mật nên chưa vừa ý. Khi tâm đã tìm thấy 
sự thích thú hoan hý trên đề mục thiên 
định thì sân mới được chê ngự. 


4) Lạc (sukha): là tâm sở có trạng thái 
bình vên, an ồn và thỏa mãn trên đề mục 
thiên định, giỗng như con bướm đã hút 
mật đây đủ, không còn bổn chôn lo lắng 
hay tìm kiêm lăng xăng nữa, vì thế lạc 
chế ngự được trạo hỗi. 


5) Nhất tâm (ekagsatä): hay định là 
trạng thái an chỉ, bất động trên đề mục, 
giống như con bướm đã no đủ nắm yên 
ngơi nghỉ trên đóa hoa, không ham muốn 
øì nữa, nhờ vậy tham dục được chế ngự. 


30 


I7) CÁC BẬC THIÊN và CÁC CHI 
THIÊN: 


1) Sơ thiên: Đâu tiên, hành ø1ả chọn một 
trong 40 đề mục thiên định nói trên, rồi 
sau khi ngôi thoải mái với thân thư giãn, 
tâm buông xả, VỊ ây tỉnh tân hướng tâm 
tiếp cận đôi tượng, không quá cô găng. 
cũng không lơ là, chỉ cân vừa đủ để tâm 
vượt qua trạng thái hôn trầm thụy miên, 
không còn lười biếng giãi đãi thì có thể 
chú hướng vững vàng về phía đối tượng 
ây, đó là trạng thái tầm. Khi đã không 
còn lười biếng bỏ rơi đối tượng, tâm bắt 
đâu tìm cách áp sát trên đối tượng, tâm 
hành giả đã lây lại được thăng bằng, 
không nghi hoặc, không phân vân do dự 
nữa, đó là trạng thái tứ. Nhờ tâm thăng 
băng, không nghi hoặc đã cảm giác được 
sự vui thích, hứng thú trên đôi tượng, 


31 


không còn bực bội, chán nản hay sân hận 
nữa, đó là trạng thái hý. Sự hoan hỷ, 
phần khởi này lắng dịu dân, để lại một sự 
bình an, tĩnh lặng, không còn một gợn 
sóng của dao động bất an, đó là trạng thái 
lạc của thiên. Đên đây tâm đã có thê an 
trú, tĩnh chỉ, nhât tâm và hoàn toàn quân 
bình (xả), không còn khởi lên một tham 
muốn nào đôi với ngũ dục. Đó là trạng 
thái nhất tâm hay an chỉ định. Với những 
trải nghiệm trên, hành giả đã chứng sơ 
thiên sắc giới, tâm vị ấy có đủ năm thiên 
chi: tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Sơ thiên 
được Đức Phật mô tả là trạng thải “ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng trú thiền 
thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, 
có tầm có tứ”. 


2) Nhị thiên: Khi hành giả đã thuần thục 
trong sơ thiên, có thê nhập xuât dê dàng, 


32 


nếu vị ấy không quá thỏa thích đến nỗi 
bám víu trong thiền chứng này, thì hoặc 
là vị ây cô gắng từ bỏ tâm và tứ vì thấy 
chúng còn thô, hoặc do tâm định tiễn 
triển hành giả tự động vượt qua hai chỉ 
thiên này một cách dễ dàng để vào tâm 
thiên thứ hai. Nhị thiền chỉ còn lại ba chỉ: 
hỷ, lạc, nhât tâm, được Đức Phật mô tả là 
trạng thái “diệt tâm tứ, chứng trú thiền 
thứ hai, trạng thái hỷ lạc do định sinh, 
không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm”. 


3) Tam thiền: Cũng trong chiêu hướng 
phát triển tốt của tâm định, hành giả thây 
hý vẫn còn thô, chưa hoàn toàn an tĩnh 
nên đã cô găng vượt qua, hoặc tâm định 
đủ sâu đề vào thăng trạng thái an lạc vi tế 
của tâm thiên thứ ba, không cân qua tâm, 
tứ và hý chỉ còn lại hai chi thiên: lạc, 
nhât tâm, được Đức Phật mô tả là trạng 


33 


thái “ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thần cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, chứng trú thiên thứ ba”. 


4) Tứ thiền: Khi định sâu hơn nữa, vi tế 
hơn nữa, thì ngay cả an lạc cũng được 
vượt qua, tâm hành giả có thể đi thăng 
vào định không cần qua tâm, tứ, hỷ, lạc, 
chỉ còn chi thiên nhất tâm. Vì nhất tâm ở 
đây kiên cô hơn nhất tâm trong các bậc 
thiền trước nên tâm hoàn toàn bất động, 
hoàn toàn vô cảm đôi với thế giới bên 
ngoài, vì vậy trong tâm tứ thiên có yêu tô 
xả luôn xuất hiện bên cạnh nhất tâm, và 
cũng vì vậy tứ thiên được Đức Phật mô 
tả là trạng thái “xả lạc khô, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú thiên thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh”. 


34 


5) Bốn thiên vô sắc:tuy có đối tượng và 
bậc thiên khác nhau nhưng tâm vân có 
hai chi thiên giỗng như tứ thiên hữu sắc 
là nhất tâm và xả. 

I8) TIỀN TRÌNH TÂM NHẬP ĐỊNH 
(Jhãna samapatti vithi): Khi hành giả đã 
năm bắt được đề mục sơ tướng 
(parikkamma nimifta) bên ngoài trở 
thành thô tướng (uggha nimiffta) trong 
tâm, vị ấy chuyên chú hơn nữa trên thô 
tướng này cho đến khi quang tướng 
(patibhãga nimitta) khởi lên, nếu chú tâm 
đúng mức vào quang tướng này vị ây có 
thể đắc định, bấy giờ một tiến trình tâm 
nhập định sẽ diễn ra như sau: 


1) Hữu phân (bhavanøa): trạng thái tiêm 
ân và thụ động của tâm trôi qua khi đối 
tượng quang tướng vừa mới xuất hiện. 
Kế đó là hai tâm sát-na hữu phân: 


2) Hữu phân rung động (bhavangacalana) 


3) Hữu phân dừng lại 
(phavangupaccheda) 


Đến đây lộ trình tâm mới thật sự khởi 
lên: 

4) b4 môn hướng tâm 
(manodvaravaljana): qua 3 sát-na của 
giai đoạn hữu phân, ý môn hướng tâm 
khởi lên năm giữ đối tượng quang tướng. 


5) Chuẩn bị (parikamma): nếu việc năm 
giữ đối tượng vững vàng thì định chuẩn 
bị (parIikamma samadhn) phát sinh. 


6) Cận hành (upacära): tiếp theo tâm 
hành giả đạt đến một trạng thái yên lặng 
øọI là định cận hành (upacara samadhI). 
Vì định cận hành không vững chắc, còn 
thuộc tâm dục giới, nên đến đây nếu tâm 


36 


hành giả yêu thì chỉ giữ được một thời 
gian ngắn rôi mất, không vào được định 
an chỉ. 


7) Thuận thứ (anuloma): nếu tâm hành 
giả đủ mạnh thì sau trạng thái định cận 
hành tâm sẽ tự động chuyền vào định an 
chỉ (appana samadhI) thông qua hai g1aI 
đoạn sau: 


$) Chuyên tánh (gotrabhũ): trước khi 
hoàn toàn an chỉ tâm phải chuyển từ 
trạng thái dục giới qua sắc giới thì mới 
hoàn toàn định được. 

9) Thiên tâm (Jhãnacitta): đến đây tâm đã 
hoàn toàn an chỉ theo các bậc thiên sắc 
giới mà hành giả chứng được, như sơ 
thiên, nhị thiên, tam thiên hay tứ thiên. 
Thời gian an trú trong định này lâu hay 


37 


mau tùy vào sự thuân thục và sức nguyện 
của hành giả. (Xem I.9) 


10) Hữu phân (bhavanga): sau đó tâm lại 
trở vê trạng thái hữu phân, chầm dứt một 
tiên trình tâm nhập định. 


I9) NĂM PHÁP THUẢN THỤC 
(vasï): Khi một hành giả đã đắc định nêu 
không thuân thục thì không thể nhập xuất 
định như ý muôn. Để có thể giữ trạng 
thái định trong một thời gian như ý 
nguyện thì hành giả phải hành 5 pháp sau 
đây cho đến khi thuân thục: 


1) Hướng tâm thuân thục (ävajjana vas): 
ý môn hướng tâm thuân thục trong việc 
năm bắt quang tướng (patibhäga nimitta). 
Một người đã thuần thục thì ý môn 
hướng tâm có thê nắm bắt đề mục quang 


38 


tướng bất cứ lúc nào vị ấy hành thiên 
định. 


2) Nhập định thuần thục (samãpajjana 
vasI): khả năng nhập định ngay lập tức 
một cách dễ dàng không trở ngại. Khi đã 
thuân thục ở giai đoạn này, ngay sau khi 
ý môn hướng tâm vừa năm bắt đôi tượng 
thì hành giả có thê nhập định ngay không 
chậm trễ. 


3) Nguyện nhập thuân thục (adhi{thãna 
vasI): nguyện thời gian nhập định chính 
xác. Khi đã thuần thục trong nguyện 
nhập, hành giả có thể nhập định trong 
Ø1Ờờ, Ì ngày hay 7 ngày v.v... tùy theo Ý 
muốn. 

4) Nguyện xuất thuân thục (vu{thana 
vasï): nguyện thời gian xuât định chính 
xác. Nguyện nhập và nguyện xuất thường 


39 


đi đôi với nhau. Nếu muốn, trước khi 
nhập định vị ây nguyện rõ thời gian xả 
định. Ví dụ, vị ây nhập định lúc 7 giờ tỐI, 
có ý muôn xả vào lúc 7 giờ sáng hôm sau 
thì chỉ cần nguyện là được. 

5) Hỏi quán thuân thục (paccavekkhana 
vasT): tốc hành tâm quan sát lại các chỉ 
thiên đã chứng một cách nhuận nhuyễn. 
Sự thuần thục trong việc hôi quán này rât 
quan trọng vì nhờ đó hành giả biết rõ 
mình đã chứng đên bậc thiên nào, có bao 
nhiêu thiên chi, nêu không rât dễ nhằm 
lẫn mình đã đắc những bậc thiền mà thật 
ra là chưa đắc hoặc ngược lại. 


I.10) TỬ NHƯ YÝ TÚC (¡iddhipäda): Khi 
hành giả đã đạt được tứ thiên hữu sắc 
một cách thuân thục thì có thê sử dụng tứ 
như ý túc (hay tứ thần túc) để phát triển 
thân thông. 


40 


l) Dục như ý túc (chand” iddhIpada): 
trước tiên hành giả phải có nguyện vọng 
đạt đến một loại thân thông nào đó, 
chắng hạn như biến hoá thân thông, thiên 
nhãn thông v.v... Nguyện vọng phải tha 
thiết vì thiện ích cho mình và người thì 
mới thực sự là dục như ý túc chân chính. 


2) Cân như ý túc (viriy' iddhipäda): sau 
đó VỊ ây phải chuyên cần, nỗ lực thực 
hiện nguyện vọng chính đáng của mình. 
Có nguyện vọng thiết tha nhưng thiếu 
tinh cần đúng mức thì cũng trở thành vô 
nghĩa. Nỗ lực quá đáng vì tham vọng quá 
sức mình cũng chỉ phí công vô ích, nêu 
không nói là chuốc lấy tai họa vảo thân. 


3) Tâm như ý túc (cit Iddhipada): 
nhưng tinh cân phải đúng chỗ nghĩa là 
chỉ giúp cho tâm chuyên nhất một ý 
tưởng trước sau như một. Ví dụ vị ây 


41 


muốn đất thành nước thì phải nhất tâm 
nghĩ đất là “nước... nước...nước...” 
không thay đối cho đến khi ý tưởng đó 
trở thành hiện thực. Chính vì vậy, nếu 
chưa đắc tứ thiên một cách thuân thục thì 
chớ vội luyện thần thông. Nhiều người 
thiêu kiên nhẫn, nhưng mong muôn sớm 
có thân lực đã phải tập trung tâm để câu 
tha lưc hỗ trợ, họ có thể đạt được một sô 
pháp thuật vay mượn nhưng đó không 
phải là tâm như ý túc chân chính. 


4) Thâm như ý túc (vimamsã iddhipäda): 
tuy nhiên nếu vị ây không đủ trí để thấm 
sát vẫn đê một cách rành rẽ, tường tận thì 
cũng không thê đạt được thân thông. Ví 
như người muôn làm một cái bánh, tuy 
có cố găng, có quyết tâm nhưng không 
biết cách làm bánh thì chỉ hao tốn công 
sức mà vẫn không có được bánh ngon. 


42 


Thực ra, bốn điêu như ý này rât cân trong 
đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi 
làm một việc gì, dù đơn giản nhất, trước 
tiên chúng ta cũng phải khởi ý muốn làm 
việc đó (dục như ý), nhưng muốn làm mà 
không có một chút cô gắng nào thì làm 
sao thực hiện được, nên nỗ lực, hăng hái 
(cần như ý) là điều kiện không thể thiếu. 
Tuy nhiên có cô găng mà không chuyên 
chú nhất tâm (tâm như ý) thì vẫn chuốc 
lây thât bại. Sau cùng, cho dù đã chuyên 
nhất mà không hiểu biết, không rảnh rẽ 
công việc một cách chu đáo (thâm như ý) 
thì khó mà hoàn thành công việc một 
cách như ý. Vì vậy pháp này được gọi là 
bôn điều kiện để hoàn thành mọi việc 
một cách như ý. 


I.11) NGŨ THÔNG & THANG TRÍ 
(abhiñña): Thân thông là loại hình khoa 


43 


học tâm linh đạt được nhờ một sức mạnh 
nội tâm gọi là thăng trí, trí tuệ siêu vIỆt 
này phát sinh từ thiền định ở mức độ cao. 
Hành giả sau khi đạt được tứ thiên, đã có 
những pháp thuân thục, đã tu tập bốn 
điều kiện như ý một cách đây đủ, có thê 
đạt được năm loại thân thông sau đầy: 


1) Thân túc thông (iddhividha abhiññã): 
hay biến hoá thân thông là khả năng biên 
một thân thành nhiều thân, tàng hinh, độn 
thổ, bay trên hư không, tự hóa mình hay 
hóa người khác ra thành một vật nào đó 
như ý muốn v.v... 


2) Thiên nhãn thông (dibba cakkhu 
abhiñña): hay thân nhãn là khả năng thấy 
xa, thây xuyên qua tường, thấy dưới lòng 
đât (khác với thiên nhãn minh là thây rõ 
nhân quả nghiệp báo luân hôi sinh tử của 
chúng sinh). Một số người tự nhiên có 


44 


khả năng này mà không hê trải qua quá 
trình tu tập thiên định, nhưng đó là nhờ 
vào tha lực bên ngoài chứ không phải là 
thiên nhẫn thông thật sự. 


3) Thiên nhĩ thông (dibba sota abhiñn8): 
là khả năng nghe được tiếng nói từ xa, 
tiêng nói của chư thiên hay những loài 
khác. Trường hợp một số người thỉnh 
thoảng nghe tiếng ai đó báo trước một sự 
VIỆC SẼ xảy ra, hoặc có cảm giác như 
nghe được nội dung câu chuyện luận bàn 
của người khác từ xa thì đó có thể là do 
tha lực, nhưng phân lớn là do bệnh hoang 
tưởng chứ không phải thiên nhĩ thông. 


4) Túc mạng thông (pubbe n1vasanussatI 
abhiññä): khả năng nhờ thiên định mà 
nhớ lại một số kiếp trước của mình hay 
của người khác. Lúc còn bé, một số 
người có thể nhớ lại kiếp trước của mình 


45 


nhưng khi lớn lên lại quên hết không nhớ 
øì cả. Đó là sự tái hiện một số thông tin 
về tiền kiếp từ kho vô thức (bhavaiga) 
lúc tâm trí chưa bị những thông tin mới 
phủ kín, chứ không phải là túc mạng 
thông có từ thiên định. 


5) Tha tâm thông (paracltta vijanana 
abhiñña): khả năng đọc được tâm tư, Ý 
nghĩ của người khác. Trong một số 
trường hợp còn được gọi là ký thuyết 
thân thông vì qua sự biểu hiện bên ngoài 
của một người mà đọc được tư tưởng của 
người ấy. Nhưng nếu căn cứ vào nhân 
tướng mà đoán được vận mệnh của một 
người thì không phải là tha tâm thông. 


Chúng ta cân lưu ý: thân thông khác với 
pháp thuật. Thân thông do trình độ định 
tâm cao (từ tứ thiền trở lên) và phát triển 
đúng hướng bằng tự lực mà đạt được. 


46 


Còn pháp thuật phân lớn đạt được băng 
cách câu viện đến tha lực và không cân 
phải đạt đến tứ thiên, đôi lúc chỉ cân 
niêm tin hay cận định là đủ. 


I.12) LỢI ÍCH CỦA THIÊN ĐỊNH: 


1) An lạc hiện tại: hành giả đã thuân thục 
trong việc nhập và xuất định có thể 
nguyện nhập bậc định mà mình đã chứng 
để hưởng sự an lạc ngay trong hiện tại, 
tạm thời thoát khỏi sự quây rây của ngoại 
cảnh nên gọi là hiện tại lạc trú 
(difthadhamma sukha vihàratI). 


2) Có thê chứng ngũ thông: hành giả đạt 
được tứ thiên hữu sắc một cách thuân 
thục có thê sử dụng tứ như ý túc để phát 
triển thân thông và chứng được năm loại 
thân thông như đã nói trên. Về phương 
diện giác ngộ giải thoát thì không cân 


47 


đến ngũ thông, nhưng nêu biết dùng làm 
phương tiện lợi lạc quân sinh thì thần 
thông cũng trở thành đại dụng. 


3) Làm nên tảng cho thiên tuệ: hành giả 
có chứng đắc định ở bât kỳ bậc thiền nảo, 
sau khi xả định, tâm còn an ồn trong sáng 
có thể hành thiên tuệ một cách dễ dàng. 
Nhiêu nñĐƯỜI CÓ thê đạt được tuệ ø1ác một 
cách tự nhiên nhờ tâm đã thuân thục 
trong định tĩnh sáng suốt và đây đủ các 
hạnh balamật. Mặt khác hành giả cũng có 
thể lây ngay tâm thiên hoặc thiên chi 
đang chứng làm đối tượng thiên tuệ, như 
niệm thân là sắc ý căn, niệm thọ là hỷ và 
lạc, niệm tâm như “nội tâm có định tuệ 
tri tâm có định”, niệm pháp như khinh 
an, định, xả giác chị v.v... 


4) Các bậc Thánh có thê nhập thánh quả 
định: hành giả đã chứng đặc định ở bât 


48 


kỳ bậc thiên hữu sắc hay vô sắc nào sau 
đó đắc một trong các quả Thánh thì vị ây 
có thể nhập thánh quả định tương ứng để 
thể nhập tự tại Niết-bàn trong Thánh quả 
định đó. 


5) Bậc Anahàm trở lên có thê nhập diệt 
thọ tưởng định: khi hành giả đã chứng 
đặc đến bậc thiên vô sắc phi tưởng phi 
phi tưởng xứ định và đã chứng quả 
Anahàm trở lên có thể nhập diệt thọ 
tưởng định, nghĩa là trong thời gian nhập 
định này các tâm, tâm sở, sắc pháp do 
tâm sinh bị điệt, chỉ còn lại sắc pháp do 
nghiệp, thời tiết, vật thực sinh mà thôi. 
Đây là một loại định đặc biệt hoàn toàn 
văng lặng và bât khả xâm phạm của các 
bậc thánh từ Anahàm trở lên mới có 
được. 


49 


6) Quả báu trong kiếp sau: nêu hành giả 
đặc định nhưng chưa đắc quả Alahán thì 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên 
các cõi trời sắc giới hoặc vô săc giới đặc 
biệt tương ứng với bậc thiên mà mình đã 
chứng đề hưởng quả định: 


6a) Sắc giới thiên: 
- Sơ thiên bậc hạ: Phạm chúng thiên 


- Sơ thiên bậc trung: Phạm phụ thiên 
- Sơ thiên bậc thượng : Đại phạm thiên 


- Nhị thiền bậc hạ: Thiều quang thiên 
- Nhị thiên bậc trung: Vô lượng quang 
thiên 

- Nhị thiền bậc thượng: Quang âm thiên 

- Tam thiên bậc hạ: Thiểu tịnh thiên 
- Tam thiên bậc trung: Vô lượng tịnh 
thiên 

- Tam thiên bậc thượng: Biến tịnh thiên 


50 


- Tứ thiền của phàm phu: Vô tưởng thiên 
- Tứ thiên của bậc Nhập Lưu và bậc Nhất 
Lai: Quảng quả thiên 
- Tứ thiên của bậc Bất Lai: Phước Sinh 
Thiên 

+ Tín Bất Lai Vô phiển thiên 
+ Tấn Bất Lai Vô nhiệt thiên 
+ Niệm Bất Lai: Thiện hiện thiên 
+ Định Bất Lai: Thiện kiến thiên 
+ Tuệ Bất Lai: Sắc cứu cánh thiên 

6b) Vô sắc giới thiên: 

- Đệ nhất thiên : Không vô biên xứ thiên 
- Đệ nhị thiên: Thức vô biên xứ thiên 
- Đệ tam thiên: Vô sở hữu xứ thiên 
- Đệ tứ thiên : Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thiên. 

Phật CIáo Nguyên Thủy không xem 
thiên định là cứu cánh hay mục đích cuỗi 


51 


cùng vì định chỉ có thể chế ngự các triên 
cái, giúp Ôn định tâm như đá đè cỏ chứ 
không đoạn tận phiên não khổ đau, 
không châm dứt luân hôi sinh tử. Dù vậy 
định vẫn được chấp nhận như yêu tô hỗ 
trợ cho tiên trình Giới, Định, Tuệ đưa 
đến Đạo, Quả, Niết-bàn, vì vậy, định có 
mặt trong nhiêu pháp môn phẩm trợ đạo: 
Tứ niệm xứ, tứ chánh cân, tứ thân túc, 
ngũ căn, ngũ lực, thất giác chị, bát chánh 
đạo. Định cũng trở thành đại dụng trong 
những điều lợi ích đã kê trên. 


Tóm lại, thiên định, ở một mức độ nào 
đó, là rất cân thiết, không thê bỏ qua, 
nhưng chưa phải là yêu tô rốt ráo, nên 
chưa đủ để thành tựu cứu cánh giác ngộ 
giải thoát. 

II. Thiền Tuệ trong Phật Giáo Nguyên 
Thủy 


II.1) ĐỊNH NGHĨA: 


Thiên tuệ, thiên quán hay thiên minh sát 
(vipassanäa bhãvan8) là một sự thể 
nghiệm nhuân nhuyễn, kết hợp toàn bộ 
yếu tô Bát Thánh Đạo gôm tám chi, trong 
đó có ba chi then chốt đóng vai trò dẫn 
đạo là: 


- Chánh tính tấn (sammã vãyãmo) 
_ Chánh niệm (sammä satl) 
- Chánh kiên (samma diffh1) 


Ở đây, trong ba yêu tô này, chánh kiến là 
yếu tô chính trong thiên tuệ, khởi đâu 
được thê hiện dưới hình thức tỉnh giác 
(sampaJañña), chánh tinh tân và chánh 
niệm làm nên tảng, năm yếu tố còn lại 
(chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh định) làm nhiệm vụ 
hỗ trợ. 


53 


Thiền tuệ nhăm mục đích tuệ tri 
(paJanatI) như thật (yatha bhutam) thực 
tánh (sabhava) trong chân nghĩa pháp 
(paramattha dhamma): 


Thực tảnh của pháp hữu vị tạo tác 
(sankhara) có ba tướng trạng chung 
(samañña lakkhana) là vô thường 
(anicca), khô (dukkha), vô ngã (anatta) 
và tướng trạng riêng (visesa lakkhana) 
của môi pháp, như môi tâm, tâm sở, sắc 
đều có tướng trạng riêng. Ví dụ: sân khác 
tham, từ khác bi, sắc nhãn khác sắc nhĩ 
Ñ:V¿ 


Thực tánh của pháp vô vị (asankhảra) 
Niếtbàn có tướng chung là vô ngã 
(anatta) và tướng trạng riêng là vắng lặng 
(santi). Văng lặng ở đây không có nghĩa 
là một trạng thái yên ăng bất động, mà là 
hoàn toàn văng bóng vô minh, ái dục, 


54 


phiên não, khổ đau của thế giới tập để và 
khô đê. 


H2) NHẬN THỨC: 


Thiên tuệ sử dụng một cách nhận thức 
riêng, vượt ngoài những cách nhận thức 
thông thường trong thế giới ý niệm hay 
khái niệm chế định. Nói chung, tâm nhận 
biết đối tượng theo năm cách: 


1) Tưởng tri (sañjãnãti): biết bằng tưởng 
(saññ3), ngoại trừ hiện tưởng trong năm 
thức giác quan và tưởng đi chung với trí 
tuệ (ñana samyuttam) có đôi tượng thực 
tánh pháp (paramattha dhamma) hiện tiên 
(trong một sô trường hợp là thực tánh 
quá khứ), phân lớn tưởng còn lại có đối 
tượng là pháp khái niệm chế định 
(paññatti dhamma). 


55 


Hai trường hợp đôi tượng của tưởng tri là 
thực tánh pháp và những khái niệm chế 
định có thực (vjjamãna paññatti) thì rất 
hữu ích cho cả hai lãnh vực nhận thức thế 
gian và xuất thê. Ngay cả tưởng tri trên 
đối tượng khái niệm chế định không có 
thực (avJjamãana paññatfI) nhưng thiện thì 
vẫn tốt, như khái niệm hiểu thảo chăng 
hạn. 


Tuy nhiên, khi khái niệm không thực là 
bất thiện hay chỉ là hoang tưởng, ảo 
tưởng (vipallasa sañña) thì hậu quả thật 
khó lường. Áo tưởng vẽ ra một thế GIỚI 
vô cùng phong phú đây màu sắc, âm 
thanh, ý nghĩa của riêng nó, có thể đem 
đến hạnh phúc và đau khô... nhưng hoàn 
toàn không thực, lắm khi là điên đảo, thủ 
chấp như nhận lâm các tướng vô thường, 
khô, vô ngã, bất tịnh là thường, lạc, ngã, 


56 


tịnh. Vì vậy, tuy tưởng có mặt trong tất 
cả tâm nhưng tưởng tri chỉ có thể cung 
cấp dữ liệu hoặc làm đôi tượng để soi 
chiếu chứ không phải là nhận thức trực 
tiếp trong thiên tuệ vipassanã. 

2) Thức tri (vijãnäti): biết bằng kiến thức 
(viññana), hâu như tất cả kiến thức đều 
năm trong phạm trù khái niệm chế định 
mà phân lớn là thủ đắc băng cách vay 
mượn từ bên ngoài, thuộc khái niệm chế 
định (paññatti) trong lãnh vực tục để 
(sammuti sacca) nên có thể đúng, có thể 
sai, có thể thiện, có thể bất thiện, nhưng 
độ xác thực bất định, khi độ sai lệch cao 
có thể dễ dàng trở thành vọng thức 
(vipallasa viãññãna). Vọng thức đưa đến 
ảo kiến (mãyã ditthi) hay tà kiến (micchã 
dit). Thức trí chính xác, trung thực 
trong trường hợp chánh tư duy (samma 


57 


sañkappa) có thể hỗ trợ hữu hiệu cho 
thiên tuệ, nhưng thức tri cũng không phải 
là nhận thức trực tiêp trong thiên tuệ. 


Cái biết qua kiến thức đóng một vai trò 
quan trọng trong nhận thức của loài 
người. Không có kiến thức có thê đồng 
nghĩa với ngu dốt. Nêu tưởng tri có tính 
máy móc mà phân lớn là vô nhân, thậm 
chí là vô thức thì thức tri, trong trường 
hợp ý thức là hữu thức, hữu nhân nghĩa 
là có chủ định, có suy tính ở một chừng 
mực nhất định nào đó tùy trình độ của 
mỗi người. Có thể nói tiễn bộ của loài 
người tất yếu phải trải qua thức tri, hầu 
hết nhận thức trong những lĩnh vực khoa 
học, triết học... đều thuộc thức tri. 


Và tuy thức tri không phải là nhận thức 
trực tiêp trong thiên tuệ, thậm chí còn trở 
ngại cho thiên tuệ rât nhiêu nữa là khác, 


58 


nhưng thực tế không thể loại hăn thức tri 
ra khỏi thiền tuệ, như một số người chủ 
trương phải bặt dứt tư duy nghĩ tướng 
mới là trí tuệ thấy tảnh. Đúng là thây 
thực tánh phải băng chánh kiến (trí tuệ 
trực giác) nhưng ngay sau đó chánh tư 
duy phải khởi lên để xác định lại mới biết 
được thực tánh ấy là gì. 

3) Thăng tri (abhijanäti): biết qua một 
khả năng đặc biệt của thiên định gọi là 
thăng trí (abhiññã). Khi một người đắc 
định sắc giới (rũpajjhäna) hoặc vô sắc 
g1ớI (arupaJjhana) có khả năng nhận thức 
giác quan cũng như ý thức vi tế hơn nhận 
thức của tâm dục giới, ví dụ như khả 
năng thây xuyên qua tường, nghe rõ 
những âm thanh tai thường không nghe 
được hoặc hiểu được tiếng nói lạ theo 
ngôn ngữ của những loài khác v.v... 


59 


Những khả năng đó có thể hỗ trợ cho 
thiên tuệ, nhất là khi vị ấy thấy rÕ diễn 
biến của sự thay đối cực kỳ vi tê trong 
hiện tượng vật lý hoặc tâm lý mà “mắt” 
thường không thể nào thấy được. 


Tuy nhiên những vị này dù đã đắc định, 
có thắng trí, vẫn còn phiền não nhất là 
tham ái, tà kiến và ngã mạn nên cái thấy 
này không những không bồ ích cho thiên 
tuệ mà còn phát sinh thêm ngã mạn, tả 
kiến và tham vọng quyên lực siêu nhiên, 
VÌ Vậy, lăm khi thăng tri trở thành 
chướng ngại, nên cũng không phải là 
nhận thức trong thiên tuệ. (Đôi lúc thăng 
tri được dùng với nghĩa liễu tri, tức là cái 
biết với định tuệ viên mãn của bậc Thánh 
nên cũng không phải là nhận thức trong 
thiên tuệ). 


60 


4) Tuệ tri (pajãnäti): biết băng trí tuệ 
(paññã hay ñãna) mà khởi đầu là trí tuệ 
chánh niệm tỉnh giác (safi sampaJañña 
ñãna), cái biết trong sáng, không chủ 
quan, không tham ưu, thủ xả, vượt ngoài 
ngôn ngữ, ý niệm nên có khả năng nhận 
thức thực tánh pháp, đôi tượng của thiên 
tuệ, vì vậy, tuệ tri mới chính là nhận thức 
trong thiên tuệ vipassanä. 


Thực ra, tuệ tri được thể hiện qua hai 
chức năng hỗ tương vô cùng mật thiết, đó 
là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh 
kiến có nhiệm vụ tuệ tri phương diện 
thực tánh của pháp, chánh tư duy có 
nhiệm vụ tuệ tri phương diện tướng dụng 
của pháp. Chánh tư duy xác định lại thực 
tánh mà chánh kiến chỉ trải nghiệm hay 
chứng kiến mà thôi chứ không xác định 
được. Có thể nói chánh tư duy vừa mở 


61 


đâu vừa hoàn tất cho chánh kiến, ngược 
lại chánh kiến cung cấp nội dung trung 
thực cho chánh tư duy. Hai yêu tô này 
không thê thiêu một trong đạo lộ của bậc 
Thánh. 

5) Liễu tri (ãjänãti): biết băng tuệ giác 
(bodhiñana hay sambodhi) của bậc đã 
giác ngộ, như vậy liễu tri là thành tựu của 
tuệ tri nên cũng không phải là nhận thức 
trong khi đang tiễn hành thiên tuệ. 


Vậy trong 5 cách nhận thức trên chỉ có 
tuệ tr1 với 3 yếu tố: tinh tân, chánh niệm, 
tỉnh giác mới có thể nhận thức đôi tượng 
thực tảnh pháp (paramattha dhamma) 
trong pháp hành thiên tuệ. 


H.3) ĐÓI TƯỢNG: đôi tượng của tâm 
nhận thức có hai loại: 


62 


l. Pháp khái niệm (paññatti dhamma): là 
pháp do con người chế định, hoặc dựa 
trên thực tánh, hoặc dựa trên ngoại tướng 
và tên gọi của hiện tượng, mặt khác, 
trong nhiêu lãnh vực nó cũng dựa trên ý 
niệm chủ quan đơn thuân. Có 2 loại khái 
niệm: 

la Vật (nghĩa) khải niệm (attha 
paññattI): khái niệm được chế định dựa 
trên ngoại tướng (vật) hoặc ý nghĩa 
(nghĩa) của hiện tượng, có 6 loại: 


la.l) Khái niệm hình tướng (santäna): 
dựa trên hình dáng, khối lượng, màu sắc 
mà chế định, ví dụ như ÿ niệm cao thấp, 
vuông tròn, to nhỏ, trăng đen v.v... 


1a.2) Khái niệm tổng hợp (samũha): dựa 
trên những sự vật gôm nhiêu điêu kiện 


63 


hoặc thành tô tạo nên mà chê định, ví dụ 
như nhà cửa, núi sông, xe cộ, cơ thê v.v... 


la.3) Khái niệm chúng sinh (satta): dựa 
trên sự kết hợp của ngũ uân mà chế định, 
ví dụ như chư thiên, người, đàn ông, đàn 
bà, súc sanh, cầm thú v.v... 


la.4) Khái niệm phương hướng (d1s3): 
dựa trên vị trí tương đôi với mặt trăng, 
mặt trời, tỉnh tú mà chế định, ví dụ như 
bốn phương, tám hướng v.v... 


la.5) Khái niệm thời gian (kala): dựa trên 
vỊ trí của mặt trăng, mặt trời mà chế định, 
ví dụ như mặt trời đứng bóng là g1ờ ngọ, 
mặt trăng tròn là đêm rắăm mà định giờ 
giâc, ngày đêm, năm tháng v.v... 


1a.6) Khái niệm hư không (akãsa): dựa 
trên khoảng trông giữa bôn đại hay 


64 


những vật thê mà chê định, ví dụ như căn 
phòng, cải hang, lô mũi v.v... 


la7) Khái niệm đề mục thiền định 
(kasina): dựa trên những đôi tượng của 
thiên định mà chế định, ví dụ như loại đề 
mục đất, nước, lửa, ø1Ó, xanh, vàng, đỏ, 
trắng \ 


la.8) Khái niệm thiên tướng (nimitta): 
dựa trên tướng đề mục thiên định do 
tưởng sinh mà chế định, ví dụ như sơ 
tướng, thô tướng, quang tướng v.v... 


Ib) Danh khái niệm (nama paññatfI): tên 
øỌI1 được chế định để chỉ một vật, một sự 
việc hay một ý niệm. Có hai loại danh 
khái niệm chính: 

Ib.I) Danh khái niệm có thực (v1jjamana 
paññattI): tên gọi đặt cho những pháp có 
thực tánh (sabhava hay paramattha 


65 


dhamma), ví dụ như uân, xứ, giới, tâm, 
tâm sở, sắc, Niêt-bản... 


Ib.2) Danh khái niệm không thực 
(av1iJjJamana pañfñatfti): tên gọi những vật 
có hình tướng nhưng không có thực tánh, 
ví dụ như cái nhà, con đường, ngọn TÚI, 
rừng cây..., hoặc chỉ là tên gọi một ý 
niệm trừu tượng không có thực, như bản 
nøã, trường tôn, vạn thọ vô Cương ... 
Ib.3) Danh khái niệm có thực kết hợp 
với danh khái niệm có thực: ví dụ như 
nói đanh sắc, nhãn thức... 

Ib.4) Danh khái niệm có thực kết hợp 
với danh khái niệm không thực: ví dụ 
như nói tâm tôi, sắc đẹp... 

Ib.5) Danh khái niệm không thực kết 
hợp với danh khái niệm có thực: như nói 
tôi thấy, anh tham... 


66 


Ib.6) Danh khái niệm không thực kết 
hợp với danh khái niệm không thực: như 
nói vợ ông bác sĩ, con cô giáo... 


2. Pháp thực tảnh (sabhava dhamma) hay 
pháp chân nghĩa (paramattha dhamma): 
là những pháp tự có tánh, tướng, thể, 
dụng riêng không do aI qui định, độc lập 
với khái niệm của con người, ví dụ như 
tảnh trạng của uấn, xứ, gI1ới, tâm, tâm sở, 
sắc, Niết-bàn.. 


Đôi tượng của xi tuệ không phải vật 
(nghĩa) khái niệm, hay danh khái niệm 
dù có thực hay không có thực, mà là 
pháp thực tánh hay pháp chân nghĩa, bao 
gôm cả hai lãnh vực tánh để (sabhava 
sacca) ví dụ như danh sắc... là đôi tượng 
của thế trí tức trí tuệ thế gian (lokiya 
ñãna) và Thánh để (Ariya sacca) ví dụ 
như Niếễt-bàn là đối tượng của Thánh trí 


67 


tức trí tuệ siêu xuất thể gian (lokuttara 
ñana). 


H.4) TỨ NIỆM XỨ (satipatthäana): 


Tuy nói chung đối tượng của thiên tuệ là 
pháp thực tánh hay pháp chân nghĩa, 
nhưng chủ yếu thiên tuệ có mục đích hóa 
giải ảo tưởng, ảo kiên về ngã và pháp, 
như quan niệm một thê ø1ớI thường, lạc, 
nøã, tịnh của “hiện tại Niết-bàn luận”, 
một trong 62 tà kiến mà Đức Phật đã chỉ 
rõ trong Digha Nikãya, trong đó ngã (sản 
phẩm của vô minh, ái dục) là tâm điểm 
của phiên não khô đau, luân hôi sinh tử. 
Vì vậy, bỗn thực tánh pháp cần được trí 
tuệ Vipassanãä quán chiếu là thân, thọ, 
tâm và pháp. 


Sở dĩ chúng ta mãi trôi lăn trong luân hôi 
sinh tử, phiên não khô đau là vì thân tâm 


68 


luôn hướng ngoại tìm câu đôi tượng của 
lòng tham muốn. Được thì vui mừng, 
thích thú nên cố tranh giành, chiếm 
đoạt...; không được thì buôn phiên, bất 
mãn rôi đâm ra thất vọng, hận thù... Cứ 
thế tham sân càng ngày càng dày đã che 
lấp không cho chúng ta thây được sự 
thật, đó chính si mê. Tham - sân - s1 liên 
kết với nhau trở thành một thành trì vô 
minh ảI dục sâu dày. Từ đó chúng ta sa 
lầy trong thế giới bên ngoài. Để thỏa mãn 
những đòi hỏi của bản thân (ngã), chúng 
ta càng ngày càng đi xa trên đường dong 
ruổi tìm kiếm, và đã quên mật chính 
minh, thần tâm đã hoàn toàn bị phân tán 
và lạc lỗi trong thế giới đây màu sắc, âm 
thanh, hương vỊ, và sự xúc chạm hấp dẫn 
bên ngoài. Chúng ta hành động, đấu 
tranh, xây dựng, hủy diệt... đó chính là 
nghiệp báo. Hậu quả tất nhiên là chúng ta 


69 


gặt hái vô vàn phiên não khô đau, đăng 
sau những thú vui tạm bợ, mà chúng ta 
gọi là hạnh phúc! Trong lúc đau khổ, 
hoặc là chúng ta cứ than trời trách đất, đồ 
lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, thậm 
chí cho cả ma qui, thánh thân, hay cho 
một đẳng tạo hóa tưởng tượng nào đó, 
hoặc là chúng ta ước mơ hướng tới một 
cảnh giới cực lạc để rôi chỉ càng đau khô 
hơn, thất vọng hơn mà thôi. Cùng đường 
chúng ta lại cầu khân van xin bô-tát hay 
thiên, thân, qui, vật, mà không biết rằng 
tât cả những phiên não khô đau đều phát 
xuất từ chính mình, từ những ước mơ và 
thât vọng ây, chứ không phải do ai hay từ 
đâu đến. 

Vậy để thoát khỏi những sai lầm do tà 
kiến và tham ái xúi giục đưa đến phiên 
não khổ đau, cách duy nhất là chúng ta 


70 


phải trở về học lại bài học nơi chính 
mình. Phải quan sát sự vận hành của thân 
tâm để thấy rõ sự tương giao trong môi 
quan hệ nhân quả, sinh diệt của các pháp 
bên trong cũng như bên ngoài. Đó là lý 
do tại sao Đức Phật dạy pháp hành thiền 
tuệ trên bốn niệm xứ. 


l. Quán thân niệm xứ(kayänupassana 
satipatthãna): Hành giả sống quán thân 
trên thân (kaye kayanupassir viharafl), 
tính cân (ãtäp), chánh niệm (satim8), 
tỉnh giác (sampajãno), chê ngự tham ưu ở 
đời (loke abhiJhä domanassam)). 


Quản thân trên thần có nghĩa là soI sáng 
đối tượng thực tánh của thân ngay nơi 
chính cái thân ấy đang là, chứ không phải 
là cái thân mà chúng ta nghĩ là, qua 
những ý niệm hay tưởng tượng chủ quan. 


71 


Vì vậy, quán là soI sáng, không phải là 
nghĩ tưởng. 


Như chúng ta đã biết, tâm như ngựa quen 
đường cũ, cứ dong ruôi lang thang mãi 
trong thê giới đầy ắp những ý niệm, ảo 
tưởng, những ước định, giả lập, những so 
đo tính toán, những suy tư, kết luận với 
vô số hình ảnh huyễn hóa lưu xuất từ 
trong võ minh áI dục của chính minh, từ 
đó tạo ra biết bao vọng nghiệp với hậu 
quả tât nhiên là phiên não khổ đau, 
không sao tránh được. 


Cách dễ dàng nhất để tự cứu mình ra 
khỏi thế giới điên đảo ấy là bất cứ tại đâu 
và lúc nào chúng ta cũng có thể quay tâm 
trở vê soi sáng lại sự thật đang diễn ra 
nơi chính mình, mà cụ thê rõ ràng nhất là 
cái thần đã từng bị lãng quên và bóp 
méo, để thấy rõ bản chất thực của nó. 


72 


Với quán thân trên thân như vậy chúng 
ta: 


- Dễ dàng ôn định được tâm dù không 
hành thiên định. 


- Thấy rõ được tính vô thường, khổ 
không, vô ngã và nhất là bất tịnh của 
thân, nhờ đó có thể trừ được những tham 
ái và tà kiến về thân. 

- Vừa thấy rõ thực tánh của thân vừa hóa 
giải những pháp che lấp thực tánh ây. 


- Vượt được võ minh phiên não, chứng 
ngộ Niêt-bàn. 


Tinh cần hay tính tân trong thiển 
Vipassanä không phải là sự cô gắng, nỗ 
lực theo kiểu một ý chí mạnh mẽ hay 
nhiệt tình hăng hái của cái ta đây tham 
vọng chủ quan, mà chỉ cân không giãi 


73 


đãi, không buông xuôi, không hời hợt, lơi 
lỏng trong việc chú tâm quan sát đôi 
tượng là được. Độ tính tân càng tự nhiên 
càng tốt. 


Chánh niệm là không bỏ quên thực tại 
thân tâm, không vong thân tha hóa, hay 
nói một cách dễ hiểu là không quên 
mình. Đôi nghịch với chánh niệm là thât 
niệm, 

một trạng thái tâm sở rời khỏi thực tại 
thân tâm, đi lang thang trong thê giới 
mộng tưởng, huyễn hóa, hay đánh mất 
mình trong những đôi tượng thương ghét 
bền ngoài. 

Tỉnh giác là thấy biết trong sáng, không 
bị che mờ bởi những ý niệm, tư tưởng, 
kiến thức, quan niệm, thành kiến hay tình 
cảm chủ quan nào. Sự thây biết trong 


74 


sáng, trực tiếp không qua đánh giá, phê 
phán hay biện minh này gọi là tri kiến 
như thật (yathabhuta ñanadassana) hay 
chánh tri kiến (sammaä ditthi). Tỉnh giác 
chủ yếu là thấy biết không mê chứ không 
phải là ý đồ muôn biết hay muốn được 
bất cứ điêu gì. Muôn biết và muôn được 
là hai trở ngại lớn lao của trí tuệ tỉnh 
giác. 

Chánh niệm - tỉnh giác là hai yêu tô cốt 
lõi, đi chung và hỗ trợ lẫn nhau trong 
Thiên Tuệ Tứ Niệm Xứ để phản ánh 
trung thực chân tánh của đôi tượng. Đỗi 
tượng thực tại thân tâm là tất yếu của 
chánh niệm tỉnh giác, nhưng đối tượng 
không quan trọng băng chính chánh niệm 
tỉnh giác. Mỗi người có quyên chọn một 
đối tượng thích hợp với căn cơ trình độ 
của mình (xem II.5), hoặc cứ để cho đôi 


75 


tượng tự đến, nhưng chánh niệm tỉnh 
giác thì không thê thiêu được trong hành 
trình khám phá thực tại của thiên tuệ. 


Chê ngự tham ưu ở đời nghĩa là ngay nơi 
đối tượng thân, thọ, tâm hay pháp, chúng 
ta không gia thêm ý niệm thiện ác, tốt 
xâu, không khởi tâm ưa thích hay chán 
chét, không có ý đô nắm giữ hay từ bỏ, 
chỉ cần thây nó như nó là thì đối tượng 
mới xuất hiện đúng thực tánh của nó. 


Sau đây là một sô đối tượng quán thân 
điện hình được Đức Phật giới thiệu trong 
Kinh Đại Tứ Niệm Xứ, Dipha NIkàya: 


1.1) Hơi thở: “... Tỉnh giác, vị ấy thở vô. 
Tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy 
tuệ tri: “Thở vô dài”, hay thở ra dài, vị ấy 
tuệ tri: “Thở ra dài”, hay thở vô ngắn, vị 
ây tuệ tri: “Thở vô ngăn”, hay thở ra 


76 


ngắn, vị ây tuệ tri: “Thở ra ngăn”. “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở vô” vị ây học. 
“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra” vị ây 
học. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô” vị 
ây học. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra” 
VỊ ây học”. 


Ngay khi có chánh niệm, nghĩa là tâm đã 
trở về với thân, thì đâu tiên chúng ta dễ 
dàng nhận ra động tác thở vô thở ra vẫn 
đang tiếp diễn mà bình thường ít ai cảm 
nhận được. Chỉ cân đơn giản lắng nghe 
lại động tác thở vô hay thở ra, thở dài 
hay thở ngắn... hoàn toàn tự nhiên như nó 
đang diễn ra, không cân thêm bớt gì cả, 
không theo bất kỳ một phương pháp thở 
nào, thì thân tâm cũng đã nhất như, 
không còn bị phân hóa nữa. Đó là chánh 
niệm đang mở đầu cho trí tuệ tỉnh giác 


77 


quán chiếu thực tánh của thân qua động 
tác thở ây. 


Một cách tự nhiên, lúc đầu động tác thở 
còn thô (thở vô dài, thở ra đài), sau đó 
chánh niệm càng khăng khít động tác thở 
càng nhẹ dân (thở vô ngăn, thở ra ngăn). 
Thở càng nhẹ (chuyên biến lăng dịu tự 
nhiên chứ không cô gắng thở nhẹ) càng 
dễ cảm nhận được toàn bộ trạng thái của 
động tác thở (cảm giác toàn thân). Càng 
thở nhẹ, động thái thở càng vi tê hơn, ôn 
định hơn (An tịnh thần hành). 


khi chú tâm trọn vẹn trên động thái thở 
một cách bình thường tự nhiên thì tâm 
không còn bị ý niệm, lý trí hay tình cảm 
chủ quan che lập nên có thể nhận rõ (tuệ 
tri) thực tánh của thân hành này. Châm 
dứt ảo tưởng về cái gọi là “thân ta”. 


78 


“oi bp 


Trong đoạn “cảm giác toàn thân” và “an 
tịnh toàn thần” có dùng động từ thì vị lai 
“tôi sẽ thở...” thực ra diễn biên thở vẫn 
là hiện tại, nên lẽ ra phải nói là “tôi đang 
thở” mới đúng, nhưng ở đây muốn nhân 
mạnh sự tỉnh giác lúc này đã có mặt 
trước động thái thở. Mới đầu chánh niệm 
tỉnh giác thường theo đuôi động thái thở, 
nhưng khi đã tinh tế hơn chánh niệm tỉnh 
giác có khả năng đón đâu. Sử dụng động 
từ thì vị lai chính là để nhân mạnh khả 
năng đón đâu ấy mà thôi. 
Lưu ý là tuy cùng lây việc thở vô thở ra 
làm đối tượng, nhưng thiên định cô gắng 
năm giữ kiên cỗ tướng của hơi thở, đưa 
đến định tâm, trong khi thiên tuệ chú tâm 
quan sát trung thực tảnh của động thái 
thở, đưa đến tuệ giác. 


79 


s Bốn oai nghĩ: “... Vị Tỷ kheo đi, tuệ 

rI: “đang đi”, hay đứng, tuệ trI: _ đang 
đứng” hay ngồi, tuệ t1: đang ngôi”, hay 
năm, tuệ tri: “đang năm”. Thân đang ở 
trong động thái như thê nào vị ây tuệ tri 
thân như thế ây” 


Nêu hành giả là người hoạt động nhiêu sẽ 
không thích hợp với một đối tượng có vẻ 
đơn điệu, như động tác thở, đòi hỏi phải 
ngôi vên mới quan sát kỹ được, vì vậy rất 
đễ lạc qua thiền định, hoặc tệ hơn nữa là 
rơi vào hôn trầm. Đối tượng hơi thở tuy 
có thể giúp chúng ta dễ dàng trở nên ồn 
định, trong sáng, nhưng khó có thê thực 
hành liên tục trong đời sông hàng ngày, 
nhất là đối với những người thường có 
công việc phải đi lại nhiều. Trong trường 
hợp đó, quan sát bỗn oai nghi là đối 
tượng thích hợp hơn. Trong sinh hoạt 


30 


hàng ngày chúng ta thường phải sử dụng 
bốn động tác đi, đứng, ngồi, năm nên lúc 
nào chúng ta cũng có đối tượng để soi 
chiêu một cách tự nhiên không cần tìm 
kiếm đâu xa. Khi sử dụng oai nghi nào 
chúng ta chỉ cần chú tâm trọn vẹn trên tư 
thế và động thái của oai nghi đó, trong 
điều kiện tự nhiên nhất, không nên qui 
định tư thế hay dựng lên một oai nghi giả 
tạo nào theo ý mình làm cho thực tánh 
khó hiển lộ. 

Khi sáng suốt, trọn vẹn với các oai nghi 
thì chúng ta có thê thoát ra khỏi ảo tưởng 
về cái øọI là ta đi, ta đứng, ta ngôi, ta 
nằm, mà chỉ thây thực tánh của động thái 
đang đi, đang đứng, đang ngôi, đang 
năm. 


1.3) Tất cả sự: “... Vị Tỷ kheo khi bước 
tới, bước lui, tuệ tri động tác đang làm. 


81 


khi ngó tới, ngó lui, tuệ trị động tác đang 
làm. Khi mang y tăng-già-lê, mang bát, 
mang y, tuệ tri động tác đang làm. Khi 
ăn, uông, nhai, nễm, tuệ tri động tác đang 
làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, tuệ tri động 
tác đang làm. Khi đi, đứng, ngỒi, nằm, 
tuệ tri động tác đang làm”. 

Với một hành giả có tính năng động, 
thường phải tập trung vào nhiêu công 
việc khác nhau thì khó mà ngôi yên để 
quan sát động tác thở, và ngay cả bốn oai 
nghỉ tuy có tâm hoạt động rộng hơn 
nhưng vân còn có vẻ tủ túng, người ây Sẽ 
thích hợp hơn với đôi tượng tất cả sự, vì 
dù công việc đa đoan đến đâu người ây 
vẫn có thể chú tâm quan sát ngay nơi 
chính công việc đang làm. Ví dụ, một 
người đang quét nhà, đang rửa chén, 
đang chạy bộ, đang khuân vác hay đang 


32 


lên ca mô cho một bệnh nhân v.v... thì tốt 
nhất là nên sáng suốt biết mình đang làm 
øì hơn là quan sát hơi thở hay bỗn oai 
nghi, để khỏi phân tâm trong công việc 
đang làm. Ưu điểm đôi tượng tất cả sự là 
có thê giúp chúng ta sông thiền ngay nơi 
những sinh hoạt trong đời sông hàng 
ngày mà không cân phải chọn lựa hay 
thêm bớt gì cả. Chúng ta chỉ cần chánh 
niệm, tỉnh giác còn tất cả thân hành nào 
đang được sử dụng đều là đôi tượng quản 
chiếu, như thế chúng ta có thê soi chiêu 
thân một cách tự tại bất kỳ ở đâu và lúc 
nào. 

Người hành đôi tượng tật cả sự tuy có vẻ 
không được an ôn như người hành đôi 
tượng động tác thở và bỗn oai nghi, thậm 
chí lắm khi còn gặp nhiều chướng ngại 
nhất là trong những công việc phức tạp 


83 


hoặc có liên quan tới xã hội bên ngoài, vì 
đối tượng luôn thay hình đôi dạng, nhưng 
khi chánh niệm tỉnh giác đã vững vảng 
thì hành giả ỗn định hơn trong nhiêu tỉnh 
huông của đời sông. Khả năng giao tiếp, 
ứng xử tế nhị hơn, hiệu quả công việc 
cao hơn, có oal1 nghi tế hạnh hơn và phát 
triển nhiêu khả năng giác quan hơn. 


1.4) Ba hai thể trược: “... VỊ Tỷ kheo 
quán sát thần này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi 
da và chứa đây những vật bất tịnh sai 
biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, 
móng, răng, da // thịt, gân, xương, tủy, 
thận // tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phôi // ruột non, ruột g1à, bao tử, phần, óc 
//¡ mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mở // nước 
mắt, nước nhờn, nước miệng, nước mũi, 


_ 22 


nước khớp xương, nước tiêu”. 


34 


Những hành giả có nhiều tham ái đỗi với 
thân, luôn phải chăm sóc cho thần hình 
được đẹp đề, cân đối, luôn phải gIữ gìn 
cho tắm thân được thanh tú, mỹ miêu, có 
khi phải ngụy tạo để có được một vẻ bê 
ngoài hấp dẫn, duyên dáng hay tuấn tú, 
khôi ngô. Ở giữa đời thì điều đó cũng là 
chuyện bình thường, nhưng khi ảo tưởng 
quá lớn, nhiều người đã bị nô lệ vào cái 
thân mà thực ra chỉ giỗng như một cái túi 
chứa đựng những vật dơ uê trông rât gớm 
ghiệc. Thây một người bị tai nạn, chỉ mới 
đồ máu thôi là chúng ta đã không dám 
nhìn huông là lòi ruột, gan, tim, phôi... 
Ngay cả mùi mô hôi của chính mình 
chúng ta cũng đã không chịu nổi huông 
chi phân, đàm, dãi, mủ... tanh hôi, nhơ 
nhớp. 


85 


Vì vậy, dám đối diện với sự thật 32 thể 
trược này để bình tỉnh quan sát, chiếu 
soi, thì sẽ dễ dàng thấy được bản chất 
thật của cái thân ô trược, nhờ đó diệt trừ 
được tâm tham ái trong ý niệm sạch đẹp 
(tịnh tướng), thoát khỏi ảo tưởng của một 
quan niệm sai lâm gọi là thân kiên. 


1.5) Bốn đại: “... VỊ Tỷ kheo quán sát 
thân này về vị trí các gl1ới và sự sắp đặt 
các giới: lIrong thân này có địa đại, thủy 
đại, hỏa đại và phong đại”. 


Bốn đại là đôi tượng thực tánh của thân 
xúc. Qua thân xúc và thân thức ấy ý thức 
trực giác có thê nhận ra đặc tính của từng 
đại. Đại là những yếu tô có đặc tính, 
công năng và cách biểu hiện độc đáo 
riêng. lên gọi đất, nước, lửa, Ø1Ó Chỉ có Ý 
nghĩa tượng trưng chứ không phải đất, 
nước, lửa, gió mà chúng ta biết hàng 


86 


ngày như là những đôi tượng khái niệm 
của ý thức. 

- Địa đại có đặc tính: cứng - mêm, có 
công năng: nên tảng, có biêu hiện: thu 
nhận. 


- Thủy đại có đặc tính: dính - nặng, công 
năng: tăng cường, biêu hiện: kêt hợp. 


- Hỏa đại có đặc tính: nóng - lạnh - nhẹ, 
công năng: thành thục, biêu hiện: làm 
mềm. 


- Phong đại có đặc tính: co - giãn, công 
năng: di động, biểu hiện: vận chuyên. 


Trong khi quan sát trạng thái, tư thế của 
một động tác, chúng ta có thể thây biết rõ 
(tuệ tr1) thực tánh của các đại. Ví dụ như 
khi nắm bản tay lại chúng ta cảm nhận 
được độ cứng mềm (địa đại) của nắm tay, 


87 


độ nóng lạnh (hỏa đại) của lòng bản tay, 
hay sự di chuyên (phong đại) của những 
ngón tay v.v... Nhận thức thực tánh một 
cách trực tiếp như vậy giúp chúng ta thấy 
được cái gọi là nắm tay, bàn tay, ngón 
tay... chỉ là khải niệm hư danh, không có 
thực tánh, cái thực chất trong đó chính là 
bốn đại hợp thành, đông thời giúp chúng 
ta phá được ảo tướng “của tôi” vả nhất là 
quan niệm về nguôn gốc của một cái thân 
sinh ra do Đẳng Tạo Hóa hay Thân Sáng 
Tạo. 


1.6) Chín loại tử thi: “... VỊ Ty kheo khi 
thây một tử thi bỏ trong nghĩa địa một, 
hai hoặc ba ngày, ben trương phông. 
xanh xám, thối rã...; tử thi bị quạ, diễu, 
kên, chó, dã thú, côn trùng đục khoét...; 
tử thi chỉ còn xương nỗi bởi gân dính ít 
thịt...; tử thi chỉ còn xương nối bởi gân 


88 


dính máu không thịt...; tử thi chỉ còn 
xương nối bởi gân, không thịt không 
máu...; tử thi chỉ còn xương rời rã, rải 
rác chỗ này chỗ kia, đây là xương tay, 
đây là xương chân, xương Ông, xương về, 
xương mông, xương sông, xương đâu...; 
tử thi chỉ còn xương bạc trắng màu vỏ 
ốc; tử thi chỉ còn đồng xương cũ trên một 
năm; *tử thi chỉ còn xương đã mục thành 
bột, vị ấy quán: “thân này tính chất là 
như vậy (evam-dhammo), thực trạng là 
như vậy (evam-bhavl), không vượt khỏi 
tính chất ây”. 


“Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội 
thân hay sống quán thân trên ngoại thân, 
hay sống quản thân trên cả nội thân 
ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 
khởi (samudaya dhamma) trên thân, hay 
sống quán tánh diệt tận (vaya dhamma) 


39 


trên thân, hay sống quản tảnh sanh diệt 
(samudaya vaya dhamma) trên thân. 
“Thân đang là” vị ấy an trú niệm như 
vậy cho đến mức xứng trí (ñãna 
mattäya), khế niệm (palissati matãya). 
Và vị ấy sống không nương tựa 
(anissito), không chấp trước (na 
upädayati) điều gì trên đời” 


Dĩ nhiên trong mỗi người chúng ta đêu 
có bản năng sinh tôn, nhưng muôn 
trường sinh bất tử, tưởng mình còn sông 
lâu trăm tuôi... nên chỉ lo hưởng thụ hay 
mưu câu cho một tương lai lâu dài mà 
không biết rằng mỗi ngày qua đi là mạng 
sông giảm dân và chúng ta đang trên 
đường về cõi chết, như một định luật tất 
yếu của kiếp sông con người. Đông thời 
cái chết cũng không hẹn thời gian, nó có 


90 


thê đên bât cứ lúc nào, ở tuôi xuân xanh 
hay đầu đã bạc. 


Ngược lại, nhiêu người quá ham sống sợ 
chết, cứ mong câu sao cho chết được an 
toàn, êm á1, hay thậm chí còn lo sau khi 
chết không được mô yên mả đẹp. Với 
những người như vậy nên quản niệm sự 
chết. Cách tốt nhất không phải là ngôi 
suy tư, tưởng tượng vỆ sự chết mà lả 
quan sát thăng, ngay nơi các tử thị mỗi 
khi có dịp chứng kiến. Ở Ấn Độ, ngày 
xưa, các vị tỷ kheo muốn quan sát tử thị 
chỉ cân vào nghĩa trang lộ thiên gần chỗ 
ở của mình, nhưng ngày nay chúng ta 
nên quan sát một người đang hấp hối, 
một tử thi chưa liệm, một người chết còn 
năm ngoài đường do tai nạn giao thông 
hay những xác ướp trong nhà xác của các 
bệnh viện v.v... để tập đôi diện với cái 


91 


chết, không tránh né một sự thật quá hiển 
nhiên đôi với mọi người. Tuy nhiên 
những người quá sợ chết, hay sợ ma 
không nên quan sát tử thị, nhất là ở 
những nơi hoang văng, vì có thê làm cho 
người ấy ngất xỉu, hay điên loạn. 


Quán tử thị giúp chúng ta bớt tham sinh 
úy tử, vì vậy cũng không cân luyện phép 
trường sinh mà sẵn sảng đối diện với sự 
chết bất cứ lúc nào; không còn ảo tưởng 
về một sự sông đời đời mà Đức Phật gọi 
là thường kiến, nên không cân tu luyện 
với mục đích đạt được một cõi thường 
hăng bất tử. Chỉ cân ngay nơi hiện tại 
thây rõ bản chất sinh diệt của sự sống 
mới có thể an nhiên tự tại. 


2) Quán thọ niệm xứ(vedananupassana 
satipatthana): Hành giả sông quán thọ 
trên các thọ (vedanasu vedananupassI 


92 


viharati), tính cân (ãtäpT), chánh niệm 
(satimã), tỉnh giác (sampajäno), chế ngự 
tham ưu ở đời (loke abhijiha 
domanassam)): 


“.. VỊ Tỷ Kheo khi cảm thọ lạc, tHỆ tri: 
“đang cảm thọ lạc ”; khi cảm thọ khổ, tuệ 
frl: “đang cảm thọ khổ”; khi cảm thọ 
không khổ, không lạc, tuệ tri: “đang cảm 
thọ không khổ, không lạc”. Hay khi cảm 
thọ lạc thuộc nơũ dục, tuệ tri: “đang cảm 
thọ lạc thuộc ngũ dục ”; khi cảm thọ khổ 
thuộc nơ dục, tHỆ trí: “đang cảm thọ 
khổ thuộc ngủ dục ”; khi cảm thọ không 
khổ, không lạc thuộc nơi dục, tHỆ tri: 
“đang cảm thọ không khổ, không lạc 
thuộc nơn dục”. Hay khi cảm thọ lạc 
không thuộc ngủ dục, tHỆ tri: “đang cảm 
thọ lạc không thuộc nơi dục”; Khi cảm 
thọ khổ không thuộc ngủ dục, tHỆ tri: 


93 


“đang cảm thọ khổ không thuộc ngũ 
dục”; khi cảm thọ không khổ, không lạc 
không thuộc ngủ dục, tuệ tri: “đang cảm 
thọ không khổ, không lạc không thuộc 
ngũ dục ”. 


éé 


hư vậy, vị ấy sống quản thọ trên các 
nội thọ hay sống quản thọ trên các ngoại 
thân, hay sống quán thọ trên các nội thọ, 
ngoại thân, hay sống quán tánh sanh 
khởi (samudaya dhamma) trên các thọ, 
hay sống quản táảnh diệt tận (vaya 
dhamma) trên các thọ, hay sống quán 
tảnh sanh diệt (samudaya vaya dhamma) 
trên các thọ. “Thọ đang là” vị ấy an fru 
niệm như vậy cho đến mức xứng trí 
(ñãna maftäya) khế niệm (pafissat 
mattãya). Và vị ấy sống không nương tựa 
(anissito), không chấp trước (na 


2 


upädayati) điêu øì trên đời ”. 


94 


Có thể nói, hầu như điều mà mọi người 
quan tâm nhất trong cuộc sông chính là 
những cảm thọ khổ — lạc, buôn — vui. 
Không ít người đã đồng hóa hạnh phúc 
với hoan lạc, vì vậy họ mái mê đi tim 
hạnh phúc trong những tiện nghi, những 
lạc thú, những thỏa mãn lợi lộc, tài năng, 
danh vọng, địa vỊ, quyên uy, sắc dục, ấn 
uống v.v... và sẵn sàng hủy diệt tất cả 
những gì cản trở trên con đường kiếm 
tìm phúc lạc của mình. Vì vậy, văn minh 
của loài người, không ít thì nhiều cũng 
đúng như lời Siegmund Freud đã nói là 
kết quả của tính dục (libido). Và cũng 
không thiểu những người tu hành chỉ 
mong đạt đến một thê ØIỚI Cực lạc hay 
một cõi vĩnh hăng, thường — lạc — ngã — 
tịnh. Dù mục đìch có thô tế khác nhau, 
nhưng xét cho cùng thì đều không thoát 


95 


khỏi sự ràng buộc cùa những ham muốn 
cảm giác. 

Thực ra, lạc thú và khổ đau là hai mặt 
của một thực thể, càng ham lăm thú vui 
càng chịu nhiêu đau khô. Ngược lại, càng 
chịu được nhiêu đau khổ, càng hưởng 
được nhiêu niêm vui. Hành giả quán thọ 
không phải để tránh khô tìm vui, mà để 
thây rõ khô là khổ, lạc là lạc như nó là, 
không tham ưu, không thủ xả. Trong khổ 
không bất mãn, trong lạc không đam mê 
chính là người đã thấy khố lạc đúng với 
thực tánh của nó, không còn bị khổ lạc 
làm cho s1 mê, điên đảo. Tự tại trong khổ 
lạc, vì đã thoát khỏi tham ưu trong khổ 
lạc, và ảo tưởng cái ta chỊu khổ hưởng 
lạc, chính là hành giả quán thọ đã thành 
tựu trí tuệ chánh niệm tỉnh giác một cách 
đây đủ, miên mật. 


96 


Thọ có săn nơi mỗi chúng ta, nhưng vì 
tham ưu và tà kiến mà thân tâm chúng ta 
luôn bị ràng buộc, đắm chìm Và cuôn trôi 
trong dòng cảm giác thăng tràm ấy. Hành 
giả không nên cô găng duy trì cảm giác 
lạc mà mình ưa thích vì đó là tâm tham 
ái, hay nỗ lực loại bỏ cảm giác khổ mà 
mình chán ghét vì đó là tâm sân hận. 
Thực ra, chỉ cân bình tĩnh lăng nghe lại là 
có thê thây rõ thực tánh của các cảm thọ 
mà không cân phải suy niệm theo công 
thức “quán thọ thị khổ” hay theo bất cứ 
phương pháp niệm thọ phức tạp nào. 


3) Quán tâm niệm xứ(cittànupassanà 
satipatthàna): Hành giả sông quán tâm 
trên tâm (citte ciftànupassì viharatI), tĩnh 
cân (ãtäpT), chánh niệm (satimä), tỉnh 
giác (sampajäno), chê ngự tham ưu ở đời 
(loke abhijJha domanassam): 


97 


'.. Ở đây vị Tỷ kheo với tâm có tham 
(saraga), tuỆ trì tâm có tham, hay VỚI 
tâm không tham (vifaraed), tHỆ trì tâm 
không tham. 


Hay với tâm có sẵn (sadosa), tHỆ trì tâm 
có sán, hay với tâm không sân (vitadosa), 
tuệ tri tâm không sáu. 


Hay với tâm có sỉ (samohad), tHỆ trì tám 
có sẵn, hay với tâm không sĩ (vitamoha), 
tuệ tri tâm không sáu. 


Hay với tám thu rút (sanHkhiHq), tHỆ trì 
tâm bị thu rút (hôn trấm, thụy miên), hay 
với tâm phân tán (VIÑkhiHq), tHỆ trị tâm 
bị phán tán (trạo hồi). 

Hay với tám đáo đại (mahaggafa), tuệ trí 


tâm được đáo đại (thiên hữu sắc, thiên võ 
sắc, hay tâm không đáo đại 


98 


(amahageafq), tuệ trì tâm không đáo đại 
(tâm dục g1ở!). 


Hay với tâm hữu thượng (sa-uttara), tuệ 
trì tâm hữu thượng (tấm dục giới), hay 
(am võ thượng (anuftara), tệ trì tâm vô 
thượng (tâm sắc giới và vô sắc giới). 


Hay tâm có định (samalH1d), tHỆ trí tám 
có định (tâm cận hành hoạc an chỉ), hay 
tâm không định (asamalHIq), tuệ trì tâm 
không định (tâm chưa tới cận hành). 


Hay tâm giải thoát (VHHHHA), tHỆ trì tám 
được giải thoát (tâm tạm yên lặng phiên 
não), hay tám không giải thoát 
(avumuftd), tuỆ tri tâm không giải thoát 
(tâm có phiên não) ”. 

“Như vậy, Mi ấy sống quản tám lrÊH nội 
tâm hay sống quản tám trên ngoại tấm, 
hay sống quản tâm trên cả nội tâm ngoại 


99 


tâm, hay sông quán tánh sanh khởi 
(samudaya dhamma) trên tâm, hay sống 
quản tảnh diệt tận (vaya dhamma) trến 
tâm, hay sống quán tánh sanh diệt 
( Samudaya vaya dhamma) trên tâm. 

“Tám đang là ` vị ấy an trú niệm như vậy 
cho đến mức xứng trí (ñãna maftaya), 
khê niệm (pafissafi mafftayd). Và vị ây 
sống không nương tựa (anissito), không 
chấp trước (na upädayati) điểu gì trên 
đời ” 


Nếu hành giả không thích hợp với đối 
tượng thân và thọ, vị ấy có thể lây tâm 
làm đối tượng quán chiêu. Tâm là một 
thực thể hay một sự kiện có bản chât và 
hiện tượng vi tế khó thây, ấn hiện khó 
lường nên là đôi tượng được triết học và 
tôn giáo quan tâm nghiên cứu, giải thích 


100 


với nhiêu định nghĩa, quan niệm khác 
nhau. 


Hiện tượng luận cho tâm chỉ là hiện 
tượng phát sinh có điều kiện nên khi đủ 
điều kiện thì tâm hiện hữu, khi không đủ 
điêu kiện thì tâm cũng chấm dứt. Duy 
tâm luận cho tâm là nguôn gôc của mọi 
hiện tượng hay “Nhất thiết duy tâm tạo”. 
Bản thể luận cho tâm là bản thể của vũ 
trụ và muôn loài. Ngã luận cho rằng tâm 
là tiêu ngã phóng ra từ một Đại Ngã. Duy 
vật luận chủ trương tâm phát xuất từ vật 
chât, có vật chât mới có tâm, vật chất tan 
rã thì tâm cũng không còn tôn tại. Chủ 
thuyết Duy Thân lại cho tâm là linh hồn 
do Thượng Đề ban tặng v.v... Một số 
tông phái Phật giáo về sau cũng chủ 
trương có một Phật Tính hay Chân Tâm 
thường trụ. Nói chung tâm được gán cho 


101 


những yêu tính đôi nghịch như : thường — 
đoạn, hữu biên — võ biên, hữu thê — vô 
thê, hữu thần - vô thân v.v... 


Theo thiên Vipassanã, không cân có một 
kết luận như thế nào về tâm mà chính là 
cân phải thấy rõ tâm mình đang như thê 
nào. Cho dù chúng ta có hãnh diện với 
một chủ trương quan niệm gì đó về tâm 
rất cao siêu mà thực trạng là cái tâm đang 
bị ô nhiễm, trói buộc, mê mờ... thì chúng 
ta vẫn phải trầm luân sinh tử, phiên não 
khô đau. Vì vậy, điều quan trọng là 
chúng ta có thây được bản chất thực của 
tâm mình như nó đang là hay không. Chỉ 
cân khi tâm có tham, có sân hay có si... 
thì nhận rõ tâm có tham, có sân hay có 
si... không cân phê phán, kiểm duyệt, 
Ø1Ữ lại hay bỏ đi gì cả. Người ta thường 
có thói quen muốn thay đối tình trạng 


102 


của tâm theo ý mình mà không biết răng 
đàng sau ý muốn đó là cái ngã đang tỏ 
thái độ bất mãn hay tham ái. Hãy chỉ 
thuân túy quan sát với chánh niệm tỉnh 
giác thì chúng ta mới thây được thực tánh 
của tâm mình. Tâm gì khởi lên không 
quan trọng mà quan trọng là có thấy 
được bản chất đích thực của nó như nó 
đang là hay không. Vì vậy, khi quan sát 
tâm, không cân theo một phương pháp 
niệm tâm nào nhất định có tính rèn luyện, 
mà chỉ quan sát trong điều kiện tự nhiên 
nhất của tâm như nó đang hiện hữu. 


4) Quán pháp niệm 
xứ(dhammanupassana satIpatthana): 
Hành giả sông quán pháp trên các pháp 
(dhammesu dhammanupassr viharatl), 
tính cân (ãtäpT), chánh niệm (satim8), 


103 


tỉnh giác (sampajãno), chê ngự tham ưu ở 
đời (loke abhiJ]ha domanassam): 


4.1) Năm triên cái (nTvarana): 


“... Nội tâm có tham dục (kaãmacchanda), 
tuệ trI: “Nội tâm có tham dục”; hay nội 
tâm không có tham dục, tuệ tri: “Nội tâm 
không có tham dục”. Và với tham dục 
chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tr1 
như vậy. Và với tham dục đã sanh nay 
được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và 
với tham dục đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 
vậy”. 

Cũng vậy, đôi với sân hận (vyãpäda), 
hôn trầm thụy miên (thina-middha), trạo 
hối (uddhacca-kukkacca) và nghi hoặc 
(vicIkicch). 


104 


Một hành giả có tâm vi tế, có trí tuệ sắc 
bén, có thể dễ dàng phát hiện sự sinh 
khởi và sự đoạn diệt của những pháp che 
lấp nội tâm. Như chúng ta đã biết, triển 
cái là năm pháp trói buộc và che lấp, 
khiên nội tâm không được an tịnh (định) 
và trong sáng (tuệ). Vì vậy, trong thiên 
định, hành giả cô găng chế ngự năm triền 
cái ở mức độ thô băng năm thiên chị, 
nhưng trong thiên tuệ hành giả chỉ cần 
sáng suốt thấy biết thực tánh sinh diệt 
của năm triền cái dù ở mức độ vi tê như 
thê nào. Khi trí tuệ chánh niệm tỉnh giác 
hoàn toàn trong sáng thì năm triền cái 
cũng hoàn toàn đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi được nữa. 

Tuy nhiên, chúng ta lưu ý là không nên 
dùng chánh niệm tỉnh giác để cô găng trừ 
diệt năm triền cái, mà chỉ soi chiếu một 


105 


cách khách quan và chứng kiến sự sinh 
khởi, sự đoạn diệt trong thực tánh tự 
nhiên của chúng mà thôi. Cô găng đối 
kháng hay buông xuôi theo triển cái là 
thái độ tham ưu phát xuất từ một cái ta tà 
kiến hoặc ngã mạn, chỉ làm cho triển cái 
phức tạp thêm. 


4.2) Năm thủ uấn (upadana khandhã): 


. Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là 
sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ sanh, đây 
là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng 
sanh, đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây 
là hành sanh, đây là hành diệt. Đây là 
thức sinh, đây là thức sanh, đây là thức 
điệt”. 

Chúng ta có thói quen cô hữu là thường 
nuôi ảo giác vê một cái tôi luôn đồng 
nhật, liên tục trong mọi hoạt động: Tôi đi 


106 


đứng, tôi uông ăn, tôi suy nghĩ, tôi đau 
đớn, tôi buôn phiên, tôi hạnh phúc v.v... 
nghĩa là dù mọi thứ thay đổi thì cái tôi 
vẫn không thay đối. Áo giác này đưa đến 
chấp thủ quan niệm có một cái tôi thường 
hăng bất biến. Đó chính là thường kiến, 
một tà kiến nguy hiểm nhất trong 62 tà 
kiến mà kinh Brahmajäla đã nói đến. 
Chính tà kiên này đã gây biết bao khô 
đau, phiên lụy cho chúng sinh trong kiếp 
sông luân hôi sinh tử. An lạc, giải thoát 
thật sự rốt ráo không có bất kỳ ở đâu khi 
chưa chấm dứt hoàn toàn ảo tưởng tả 
kiến này. 

Cách duy nhất để châm dứt ảo tưởng tà 
kiến này là quan sát trung thực hoạt động 
của cái gọi là tôi với chánh niệm tỉnh 
giác. Trong khi quan sát, hành giả chắc 
chắn sẽ thấy rõ (tuệ tri) sự kiện tương 


107 


sinh và đồng sinh của những chuỗi hoạt 
động tâm - sinh - vật lý gôm năm yếu tố : 
sinh vật lý, cảm giác, tr1 giác, phản ứng 
và thu thập kinh nghiệm, chúng luôn 
luôn sinh diệt và biên đối không ngừng, 
trong đó không tìm đâu ra cái tôi mà ảo 
tưởng đã dựng lên trong quá trình tư 
tưởng của con nĐƯờỜi. 


4.3) Mười hai xứ (ayatana): 


“...VỊ Tỷ kheo tuệ tr1 con mắt và tuệ tri 
các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử 
sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh 
nay được đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; 
và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 
vậy”. 


108 


Cũng vậy đôi với những căn trần còn lại: 
Tai — thanh, mũi — mùi, lưỡi — vị, thân — 
xúc , ý — pháp. 


Khi hành giả đã thắm nhuân trong pháp 
hành vipassanã, vị ấy có thê sông hoàn 
toàn tỉnh thức với chánh niệm tỉnh giác 
giữa những tiếp. xúc căn trân một cách tự 
nhiên, vị ây thây rõ giữa duyên căn và 
trần nào có loại kiết sử nào đang sanh, 
đang diệt hay đã đoạn diệt hoàn toàn. 


Ví dụ như khi mắt duyên với sắc nếu có 
ý niệm “ta thấy” khởi lên, vị ấy biết rõ 
thân kiến đang hiện hữu. Khi ý niệm ta 
biến mất trong cái thây, vị ấy biết rõ thân 
kiến sanh nay đã diệt. Khi thân kiến đã 
hoàn toàn sạch bóng trong tâm, vị ây biết 
rõ thân kiên không thể sanh khởi lại nữa. 


109 


Cũng vậy, đối với hoài nghĩ, giới cắm 
thủ, dục ái, sân hận, sắc ái, vô sắc ái, ngã 
mạn, trạo cử, võ minh sanh khởi hoặc 
đoạn diệt khi có sự tiếp xúc ø1ữa các căn 
và trần, vị ây hoàn toàn biết rõ như vậy 
VỚI trÍ tuệ. 

4.4) Thât giác chi (bojjhaiga): 

. Nội tâm có niệm giác chị, tuệ trI: 
“Nội tâm có niệm giác chỉ”, hay nội tâm 
không có niệm giác chị, tuệ tri: “Nội tâm 
không có niệm giác chi”. Và với niệm 
giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy. Và với niệm giác chị đã 
sanh nay được tu tập viên thành, vị ây tuệ 
tri như vậy”. 


Cũng vậy đôi với trạch pháp, tinh tân, hỷ, 
khinh an, định và xả giác ch1ị. 


110 


Binh thường hành giả có trí tuệ bén nhạy 
có thể quan sát thấy những yếu tố giác 
ngộ đang hiện diện trong tâm, nhưng 
phải có chủ ý tìm kiêm một cách thiếu tự 
nhiên. Cho nên khi các giác chi còn mờ 
nhạt chưa nên gắng gượng hành đề mục 
này như vậy. 


Đối với hành giả đã thuân thục trong 
niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hoặc niệm 
pháp với các đôi tượng trước, đến đây 
các giác chi hiện lên rất rõ ràng trong 
tâm, vị ây chỉ chứng kiên một cách tự 
nhiên, trong sáng. 


4.5) Tứ Thánh đề (Ariya sacca): 
“Này các tỷ kheo, thê nào là vị tỷ kheo 


sông quán pháp trên các pháp đối với 
Bồn Sự Thật?” 


111 


kc: các ty kheo, vị tỷ kheo như thật tuệ 
ri; “Đây là khổ”, như thật tuệ tri: “Đây là 
khô tập”, như thật tuệ tri: “Đây là khổ 
điệt”, như thật tuệ tri: “Đây là con đường 
đi đến khổ diệt”. 
“Như vậy vị ấy sông quán pháp trên các 
nội pháp hay sống quán pháp trên các 
ngoại pháp, hay sông quán pháp trên các 
nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh 
sanh khởi (samudaya dhamma) trên các 
pháp, hay sống quán tánh diệt tận (vaya 
dhamma) trên các pháp, hay sống quán 
tánh sanh diệt (samudaya vaya dhamma) 
trên các pháp. “Pháp đang là” vị ây an trú 
niệm như vậy cho đến mức xứng trí 
(ñãna mattäya), khế niện (pa{IssafI 
mattäya). Và vị ây sống không nương tựa 
(anissto), không chấp trước (na 
upädayati) điều gì trên đời” 


112 


Trên phương điện pháp học, chúng ta có 
thể hiểu được giáo lý Bốn Sự Thật Vi 
Diệu trong kinh Chuyển Pháp Luân 
tương đối dễ dàng, nhưng trên phương 
diện pháp hành rốt ráo thì không dễ thây 
được chân lý này khi tuệ giác chưa đủ 
chín mùi, vì đây là chặng cuỗi cùng của 
hành trình giác ngộ: Thánh Đạo Tuệ. 

Đôi lúc chúng ta cũng có thể thâm 
nghiệm cảm giác khổ hoặc sự sanh, sự 
diệt của khổ nhưng đó là khô thọ đơn 
thuân trong pháp hành niệm thọ. Cũng 
vậy, thỉnh thoảng chúng ta thây nguyên 
nhân của khổ là tham, sân chẳng hạn, 
nhưng đó là một trạng thái tâm sinh diệt 
đơn thuân trong pháp hành niệm tâm, 
hoặc có khi thấy chánh niệm khởi lên, có 
khi thây hôn trầm biến mất, đó là niệm 
pháp. Chúng ta có thê tuệ tri những đối 


113 


tượng thực tánh này một cách cục bộ, 
từng mảng riêng biệt, nhưng đó chưa 
phải là tuệ tri Tứ Thánh Đề. Tứ Thánh 
Để xuất hiện trọn vẹn trong một môi 
quan hệ nhân quả gân như đông thời và 
Xuyên suốt trước Thánh Đạo Tuệ. Vậy 
thì đoạn này vừa là pháp hành vừa là kết 
quả của pháp hành (pháp thành) trong 
thiên tuệ Vipassanã. 


H.5) TÁNH (carita) CỦA HÀNH GIÁ 
VỚI CÁC NIỆM XỨ: 


Có hai khuynh hướng che lâp khiến hành 
giả không thấy được thực tánh của thân - 
thọ - tâm - pháp, đó là tánh tham ái và 
tánh tà kiến. Hành giả thiền Vipassanä 
chủ yêu là phải khám phá, phát hiện và 
thây rõ trong hai khuynh hướng trên 
mình có tánh tham ái hay tà kiến mạnh 
hơn. Tánh tham ái thường che lấp thực 


114 


tánh của đối tượng thân và thọ, tánh tả 
kiến khiến hành giả không thấy thực tánh 
của đối tượng tâm và pháp, nếu hành giả 
biết mình có khuynh hướng nảo sẽ chọn 
đối tượng đúng với cá tánh của mình và 
kết quả quán chiếu sẽ dễ dàng hơn. 


1) Hành giả tánh tham ái có trí tuệ yêu 
nên hành thân niệm xứ để dễ trừ tham ái 
do thấy tánh bất tịnh của thân. Người có 
tảnh tham ái mà trí tuệ lại kém thì thường 
tham đắm trong ngũ dục như sặc đẹp, vị 
ngon... và nhất là đôi với thân dục, nễu 
không vừa ý thì liên sinh sân hận (sân 
hận là mặt trái của lòng tham áI), vì vậy 
thân niệm xứ là đối tượng phù hợp để 
nâng cao trí tuệ yêu kém, nhờ đó thấy rõ 
bản chất thật của xác thân ô trược đề dứt 
trừ lòng tham ái trong ngũ trân. 


115 


2) Hành giả tánh tham ái có trí tuệ mạnh 
nên hành thọ niệm xứ để dễ trừ tham ái 
do thây thực tánh khổ của thọ. Thọ hay 
cảm giác là đối tượng vi tế đôi với một 
lòng tham ái cao, vì vậy cần một trí tuệ 
sâu sắc hơn mới có thể thây được. Ví dụ 
một người ghiền ma túy đã đấy lòng 
tham ảI của mình lên cao cùng với sự 
dính mắc vào những cảm giác giác quan 
(thọ). Nếu người đó có trí thì nên lây 
chính cảm giác ây làm đối tượng để chú 
tâm quan sát. Khi lăng nghe trung thực 
cảm giác đang hiện khởi người đó sẽ thấy 
ra bản chât thật của cảm thọ và nhờ đó 
lòng tham ả1 được hóa giảI. Nhiều trại cai 
ma túy trên thể giới đã ứng dụng thành 
công phương án này. 

3) Hành giả tánh tà kiến có trí tuệ yêu 
nên hành tâm niệm xứ để dễ trừ tà kiến 


116 


do thấy tánh vô thường của tâm. Tâm là 
một đề tài gây nhiêu tranh luận trong các 
lãnh vực đạo học, thần học, triết học, tâm 
lý học, phân tâm học, siêu hình học v.v... 
với nhiều tên gọi khác nhau, như linh 
hôn, tiểu ngã, đại ngã, thức tánh v.v... và 
nhiêu luận thuyết mâu thuẫn nhau mà 
phân lớn là những lý luận dựa trên giả 
thuyết hơn là thực kiện, như chủ trương 
tâm là thực thể thường hằng (thường 
kiến), là sản phẩm của vật chất (đoạn 
kiến), tâm sinh ra vạn pháp (duy tâm), tất 
cả đều do tâm biến hiện (duy thức), linh 
hôn là tiểu nøã, vũ trụ tâm là đại ngã 
v.v... Vì vậy, có không ít những luận 
thuyết chủ quan, sai lâm mà Phật giáo 
gọi là tà kiến. Người đã tà kiến lại có trí 
tuệ yếu thì nên lấy tâm làm đối tượng 
quán chiếu. Khi quan sát kỹ với chánh 
niệm tỉnh giác hành giả sẽ thấy ra qui 


117 


luật vận hành của tâm, thấy nhân và 
duyên sinh diệt của nó, thấy đúng tánh, 
tướng, thê, dụng... của nó thì chăc chăn 
khi trí tuệ đây đủ sẽ loại trừ được những 
tà kiến sai lầm. 

4) Hành giả tánh tà kiên có trí tuệ mạnh 
nên hành pháp niệm xứ để dễ trừ tà kiến 
do thấy tánh vô ngã của pháp. Pháp là 
những thực kiện được phát hiện qua 
chánh niệm tỉnh giác trong sự vận hành 
của thân tâm hay sự tương g1ao ø1ữa căn 
trần. Bình thường ít ai phát hiện được 
điều này, họ chỉ quan niệm theo thói 
quen răng thân tâm và thế giới là ta hay 
của ta. Đây chính là tà kiên cốt lối. nhất 
trong những tà kiên của COn người vệ ngã 
và pháp. Người có trí chỉ cân quan sát sự 
tương glao vận hành của thân - tâm - 
cảnh thì sẽ không còn ngã kiến nữa. 


118 


H.6) MƯỜI SÁU TUỆ CHỨNG 
(sol]asañana): 


Khi hành giả thực hành thiên tuệ với tĩnh 
tân, chánh niệm, tỉnh giác đúng mức thì 
l6 trí tuệ VIipassana sẽ lân lượt phát sinh. 


1) Tuệ tách bạch danh sắc (nãmarũpa 
pariccheda ñaãna): tuệ tr! tướng trạng 
riêng biệt (visesa lakkhana) của từng 
danh pháp, từng sắc pháp trong sự tương 
giao danh - sắc. Ví dụ, khi đi, với giác 
niệm đúng mức hành giả thây rõ có hai 
yếu tô: ý muốn di chuyển (danh) và động 
tác di chuyền (sắc), hoặc động tác di 
chuyên (sắc) và tâm biết (danh) động tác 
di chuyền ấy, đang hỗ tương rất mật thiết 
nhưng lại hoàn toàn riêng biệt về tánh, 
tướng, thê, dụng... 


119 


Trong tuệ thứ nhất này, nhờ tách bạch 
được tính chất riêng của danh (tâm) và 
sắc (thân) mà lần đầu tiên hành giả đạt 
được kiến tịnh (ditthi visuddhi), nghĩa là 
phá được từng phân ảo tưởng về một cái 
ta theo quan niệm (attanuditthi) hay thần 
kiến (sakkayaditthi) cỗ hữu thâm căn 
trong tư tưởng con người. 


2) Tuệ năm bắt duyên sinh (paccaya 
pariggaha ñana): tuệ tri nhần duyên sinh 
khởi của từng danh pháp và sắc pháp. 
Trong tuệ thứ hai này, sau khi đã tách 
bạch được hai yếu tô riêng biệt danh và 
sắc, hành giả ngày càng thấy rõ hơn 
nguyên nhân và điêu kiện sinh khởi của 
từng danh pháp và sắc pháp. 

Ví dụ về danh pháp: 


120 


- Khi thấy, hành giả biết rõ danh pháp là 
nhãn thức khởi lên do duyên nhãn căn và 
sắc trân, có ngũ môn hướng tâm, trong 
điêu kiện ánh sáng đây đủ. 

- Khi nghe, nhĩ thức sinh khởi do duyên 
nhĩ căn và thanh trân, có ngũ môn hướng 
tâm, trong điêu kiện không gian không bị 
cách âm. 


- Khi ngửi, tỷ thức sinh khởi do duyên tỷ 
căn và hương trần, có ngũ môn hướng 
tâm, trong điêu kiện môi trường khuêch 
tân tôt hoặc thuận hướng gió. 

- Khi nêm, thiệt thức khởi lên do duyên 
thiệt căn và vị trần, có ngũ môn hướng 
tâm, trong điêu kiện chât dân tôt. 

- Khi xúc chạm, thân thức sinh lên do 
duyên thân căn và xúc trần, có ngũ môn 


121 


hướng tâm, trong điều kiện đây đủ địa 
đại. 


- Khi biết, ý thức sinh lên do duyên ý căn 
và pháp trần, có ý môn hướng tâm, trong 
điều kiện ý sở y sắc tôt. 

Về sắc pháp: 


Hành giả, trong tuệ thứ hai này, đồng 
thời cũng thấy rõ nhân duyên sinh khởi 
của từng sắc pháp. Một sắc pháp hình 
thành do nghiệp, tâm, thời tiết và vật 
thực. Do nghiệp quá khứ là thiện hay bất 
thiện mà có kết quả là sắc tốt hay xấu, 
thô hay tẾ..., cũng vậy, thời tiết và vật 
thực là điêu kiện tất yêu cho sự sinh tôn 
của sắc pháp â ây. Tuy nhiên điêu mà hành 
giả có thê trực tiếp quan sát thấy rõ là sắc 
phát sinh do tâm. Ví dụ: Khi tâm hành 


~ 


ø1ả nghĩ “đi”, tạo ra khí (lực) tác động 


122 


lên hệ thân kinh điều khiến động tác đi 
(sắc). Như vậy, “sắc” đi là trạng thái và 
tư thế biểu hiện của “tâm” muốn đi. Điều 
này hành giả phải tự thực chứng chứ 
không do lý luận mà có. 


Nhờ hành giả thây rõ nguyên nhân và 
điêu kiện phát sinh từng danh pháp và 
sặc pháp mà đạt được đoạn nghi tịnh, 
không còn nghi vân “ta sinh từ đâu” hay 
“ai sinh ra ta”... mà chỉ là một chuỗi 
duyên sinh của danh săc. 


3) Tuệ thầm sát tam tướng (sammasana 
ñana): do thây sự diệt của danh sắc đã tập 
khởi nên bắt đầu có khả năng tuệ tri ba 
tánh trạng vô thường, khổ não, vô ngã. 

Dựa trên hai tuệ trước tách bạch và thây 
rõ nhân duyên sinh khởi của danh và sắc, 
hành giả thấy sâu hơn sự diệt và nhân 


123 


duyên diệt của từng danh pháp, sắc pháp 
nên đạt được tuệ thứ 3, lân đầu tiên thực 
sự chứng kiến với tuệ tri ba tướng vô 
thường, khổ, vô ngã. Ví dụ, trong khi 
quan sát động tác thở (sắc pháp), với 
chánh niệm - tỉnh giác, hành giả biết rõ 
động tác hít vào diệt hoàn toàn trước khi 
thở ra, rồi động tác thở ra diệt hoàn toàn 
trước khi hít vào. Cũng vậy, tâm thây 
biết (danh pháp) động tác hít vào diệt 
hoàn toàn trước khi tâm thấy biết động 
tác thở ra và ngược lại. Với thực kiện của 
chuỗi diễn biến này, hành giả thây rõ 
thực tánh vô thường hoặc khô hoặc vô 
ngã hoặc cả ba. 


Nhờ vậy hành giả đã đoạn giảm được các 
điên đảo tưởng về thường, lạc, ngã, tịnh. 
Tuy nhiên, tuệ thứ ba chưa đủ mạnh, nên 
tham ái, ngã mạn và tà kiến vi tế vẫn còn 


124 


ân núp đăng sau. Ví dụ như thoả mãn với 
cái thây cao hơn của mình. Thỏa mãn là 
tham ái, cao hơnlà ngã mạn, của mỉnh là 
tà kiến. 

4) Tuệ sinh diệt (udayabbaya ñana): tuệ 
thứ tư này là cái thấy tổng hợp của ba tuệ 
trước. Nhờ thấy biết rõ danh và sắc sinh 
diệt, sinh diệt liên tục ngay trong hiện tại 
nên tuệ này càng thấy biết rõ ràng hơn ba 
tánh trạng chung của danh và sắc là vô 
thường, khô não, vô ngã. 


Tuy nhiên, điều quan trọng mà tuệ thứ tư 
này chứng đạt được là: 


- Do thây được tánh trạng sự sinh 
(udaya) của danh và sắc nên trừ được 
đoạn kiên cho răng diệt là sự châm dứt 
hoàn toàn. Thực ra trong một chuỗi nhân 
quả chính diệt làm duyên cho sinh. 


125 


- Do thây được tánh trạng sự diệt (vaya) 
của danh và sắc nên trừ được thường 
kiến cho răng có sinh tức có sự liên tục 
tôn tại mãi mãi không bao giờ chấm dứt. 
Thực ra cái gì đã có sinh tất phải có diệt 
(uppaJjItvä nirujJjhantI), nói cách khác là 
chính vì có sinh nên không có sự tôn tại 
mãi mãi. 

- Do thấy được sự sinh diệt liên tục mà 
hành giả vượt qua được mười pháp phiên 
não của thiên tuệ như: ánh sáng (obhãsa), 
trí sắc bén (ñãna), hỷ (pHi), an 
(passaddhi), lạc (sukha), thăng giải 
(adhimokkha), tỉnh cân (paggãäha), ứng 
niệm (upatthana), xả (upekkha), thỏa 
mãn (nikantI). Thực ra đây không phải là 
những trạng thái xâu, trái lại, những 
trạng thái phát sinh trong tâm hành giả 
lúc này rất phi thường, rât mạnh mẽ nhờ 


126 


chứng được các tuệ trước, nhưng cũng 
chính vì những trạng thái phi thường này 
mà hành giả dễ sinh ngã mạn, tự mãn, và 
nhất là cho răng mình đã chứng đắc Đạo 
Quả, Niết-bàn. Do đó những pháp này 
mới trở thành chướng ngại cho pháp 
hành thiên tuệ như thế. 


5) Tuệ diệt (bhanga ñana): tuệ tr1 sự diệt 
nhanh chóng của danh sắc. Nếu tuệ thứ 
hai thấy duyên sinh, tuệ thứ ba thấy 
duyên diệt, tuệ thứ tư thấy sự sinh diệt 
liên tục của danh và sắc, thì tuệ thứ năm 
đặc biệt chú ý thây rõ sự diệt nhanh 
chóng của cả đôi tượng lẫn chủ thê. 
Nghĩa là ngay khi hành giả hướng tâm 
đến đôi tượng sở quán hay hướng về 
chính chủ thể (tâm) năng quán nào đêu 
thây rõ nó diệt đi một cách cực kỳ mau 
chóng. 


127 


- Nhờ tuệ diệt hành giả phá trừ được hữu 
kiên (phava-ditth1) về sự thường tại của 
kiếp sống. Thực ra, không những một 
kiếp sống luôn là tiến trình biến hoại 
trong sinh — øià - bệnh - chết hay sinh - 
trụ - dị - điệt, mà còn là sự tôn tại ngắn 
ngủi trong từng sát-na sinh diệt. Tuệ thứ 
năm có khả năng thấy rõ sự biến diệt của 
danh và sắc trong từng khoảnh khắc ngắn 
ngủi ây. 

- Nhờ tuệ thứ năm thây rõ chủ thể và đối 
tượng biến diệt không ngừng mà hành 
ø1lả phá được vọng tướng ngã, nhân, 
chúng sinh, thọ giả của chủ thể và ảo 
tướng hăng hữu của đôi tượng. 


6) Tuệ kinh uý (bhaya ñãna): tuệ trị sự 
biến diệt, tan hoại của danh sắc là mỗi 
nguy hiểm đáng sợ. Đây không phải là sợ 
hãi danh sắc như sự lo sợ thông thường 


128 


khi cái ta bị đe dọa hay nỗi kinh hoàng 
trước sự tân công của dã thú, mà do trải 
qua năm tuệ chứng về sự sinh diệt nên 
hành giả bắt đầu thấy rõ sự biến ảo đáng 
sợ của danh pháp sắc pháp. Hành giả biết 
răng một khi lòng tham ái đăm say trong 
đó thì hậu quả thật đảng sợ. 


Giống như một người ghiền ma túy khi 
đã tự mình chiêm nghiệm được sự phù 
phiếm của nó, người ấy thây rõ ma túy 
thật đáng sợ cho những ai ghiên nó. Sự 
kinh sợ này rất cân thiết cho người muôn 
thoát khỏi tình trạng nghiện ngập của 
mình. 

Cũng vậy, người ham mê trong danh sắc 
chỉ có thể hy vọng thoát khỏi nó khi nảo 
chứng được tuệ thứ sáu này. 


129 


7) Tuệ tội quá (adInava ñaãna): tuệ tr1 tội 
chướng của danh sắc. Nhờ sáu tuệ trước, 
đến đây hành giả thấy rõ sự nguy hiểm, 
sự bức bách, sự bất an, sự độc hại, sự 
bệnh hoạn... của tứ đại, của ngũ uân, của 
căn trần, nói chung là danh săc. 


Người thường chỉ thây vị ngọt hay tướng 
sạch đẹp của danh sắc, mà phân lớn do 
tưởng thêm thắt vào một cách chủ quan, 
nên mới bị đắm chìm trong tham ái, nhất 
là ngã ái đối với thân tâm. Thực ra chỉ 
cân trâm tĩnh sáng suốt quan sát với 
chánh niệm tỉnh giác, hành giả sẽ thây ra 
rất nhiêu mỗi nguy cơ tiêm ấn bên trong 
tổ hợp tâm - sinh - vật lý đó, và chỉ khi 
thật sự thây ra sự nguy hại này thì mới có 
thể xuất ly ra khỏi sự ràng buộc của 
tham, tà kiên và mạn đôi với tổ hợp danh 
sắc. 


130 


8) Tuệ yếm ly (nibbidä ñãna): tuệ tri sự 
đáng nhàm chán của danh sắc. Đến đây, 
khi đã thấy rõ sự nguy hại, hành giả 
không còn hứng thú gì đối với danh sắc 
mả trước kia đã từng đam mê, ái luyến. 
Sự nhàm chán này không phải do sự 
hưởng thụ quá dư dật thừa thãi, bởi vì khi 
thiểu đói trong dục lạc thì sự khát khao 
lại bùng dậy mạnh mẽ hơn. 


Nibbidãä (nhàm chán) thường đi chung 
với vIraøa (ly dục), vimutfI (giải thoát) và 
Nibbana (Niết-bàn), vì vậy, không phải 
là sự nhàm chán thường tình, mà do sự 
thây rõ bản chất thực ba tường chung của 
danh sắc, nhất là tướng khổ không, nên 
không còn thấy có øì hấp dẫn để đam mê 
trong đó. 


Tuệ này giúp đoạn giảm bảy ảo tưởng: 
thường (micca), lạc (sukha), ngã (atta), hỷ 


131 


tham (nand]), luyên ái (raga), sanh ái 
(samudaya) và châp thủ (udãna). 


9) Tuệ dục thoát (muñcitukamyafa ñana): 
tuệ tri sự cân yếu của thoát ly danh sặc. 
Khi đã tuệ chứng khổ đề trong danh săc, 
thây rõ ba cõi dục, sắc, vô sắc như ngôi 
nhà đang bị thiêu cháy. GIả sử có người 
DỊ trói trong căn nhà đang cháy ây thì 
phản ứng tât nhiên là anh ta phải khẩn 
cấp căt đứt mọi trói buộc để nhanh chóng 
thoát ra khỏi ngôi nhà đang có nguy cơ 
sụp đồ. 

Câu kệ Pháp Cú: 

“Cười vui được hay sao 
Khi thế gian bốc chảy 
Khắp nơi khói mịct mù 
Sao chắng tìm lỗi thoát?” 


132 


chỉ có thể được hiểu đúng mức đối với 
những hành giả đã thực chứng tuệ thứ 
chín này. Thế gian ở đây bao gôm tât cả 
danh sắc trong tam giới đang bị thiêu đốt 
bởi ngọn lửa phiên não nhất là tham ái và 
tà kiến. 

Từ thoát ly (muñcItu > muñcatI) trong 
tuệ thứ 9 không phải là ra khỏi theo 
nghĩa đen, như ra khỏi một nơi nào đó, 
mà ra khỏi theo nghĩa tâm lý, là hóa giải 
sự trói buộc, sự nô lệ, không còn bị chi 
phối hay ảnh hưởng bởi danh sắc. 


10) Tuệ quyết ly (patisankhã ñãna): trải 
qua 9 tuệ trên, tuệ thứ mười đã có đủ 
quyết tâm thoát ly tập đề, khổ để phát 
sinh từ danh sắc trong ba cõi bốn loài. 
Nhưng quan trọng là tuệ này đã tìm thấy 
con đường thoát ly (Đạo để). Ví như một 
con chuột vì tham ăn môi ngon mà bị 


133 


mặc bẫẩy, bây giờ nó không hứng thú gì 
để hưởng thụ mà chỉ lo tìm đường thoát 
thân. Tuy nhiên, con chuột không thể 
thoát nạn, nó chỉ vẫy vùng trong sợ hãi, 
đớn đau và thất vọng mà thôi. Cũng vậy, 
con người thấy khổ, cô gắng thoát khổ, 
nhưng không thể thoát vì thiếu chánh 
niệm tỉnh giác, thiêu sáng suốt trâm tĩnh 
để tìm ra phương hướng thoát ly. 


Tuệ này quyết định một cách nhanh 
chóng với nỗ lực cuối cùng của tư duy 
trước khi hoàn toàn lặng lẽ chiếu soi. 


II) Tuệ hành xả (sankharupekkha ñana): 
tuệ tr1 trạng thái bình lặng của các tâm 
hành, chuẩn bị cho tiên trình Thánh Đạo. 
Nếu từ thoát ly có nghĩa là sợ hãi chạy 
trôn thì tâm trạng của IBƯỜIi muốn thoát 
Iy chắc chắn sẽ là căng thăng, kinh mang 
tột độ, nhưng tuệ này lại là một tâm xả 


134 


hoàn toàn bình thản, không còn một chút 
lo âu, vướng bận điêu gì. 


Ví như một người năm mơ thây cơn ác 
mộng, anh ta tìm cách đối phó, nhưng khi 
chợt nhận ra đây chỉ là giâc mộng anh ta 
trở nên hoàn toàn thản nhiên, chăng còn 
lo tính. 


Tuệ hành xả hoàn toàn khác với trạng 
thái xả rât mạnh mà hành ø1ả đạt được 
trong khi chứng tuệ thứ tư. Nhiêu hành 
ø1ả khi đạt được trạng thải xả mạnh đã 
tưởng lâm là tuệ hành xả thứ l1 này. 
Thực ra, chính trạng thải xả mạnh là trở 
ngại cho thiên tuệ mà hành giả phải vượt 
qua mới có thê chứng được tuệ thứ năm, 
trong khi tuệ hành xả lại là điều kiện tất 
yếu đề thuận nhập dòng Thánh. 


135 


12) Thuận thứ tuệ (anuloma ñana): tuệ tri 
trạng thái thuận nhập dòng Thánh Đạo. 
Với một trạng thái hoàn toàn bình lặng 
trong sáng của tuệ thứ I1, lúc bây giờ 
tâm hành giả tự động thuận nhập vào 
Đạo lộ (Magsa-citta-vithi) của các bậc 
Thánh. Tuệ thứ 12 chính là khởi đầu của 
Thánh Đạo lộ này, diễn ra trong 2 hoặc 3 
sát-na: 


- Chuẩn bị cho Thánh Đạo Tâm 
(parikamma) 

- Cận hành Thánh Đạo Tâm (upacara) 
- Thuận thứ Thánh Đạo Tâm (anuloma). 


13) Tuệ chuyền tánh (gotrabhũ ñãna): tuệ 
tri trạng thái chuyên hóa từ phàm qua 
Thánh hay từ đối tượng hiệp thế (danh 
sắc) qua đối tượng siêu thế (Niếễt-bàn). 
Chuyến biến này chỉ diễn ra trong một 
sát-na, vừa đủ để buông bỏ lãnh vực 


136 


phàm phu, chuyên qua một trong bốn 
Thánh Đạo Tâm. 


Nêu hành giả có khuynh hướng lấy trạng 
thái vô thường của danh sắc làm đôi 
tượng thì tuệ chuyển tánh sẽ từ bỏ đôi 
tượng vô thường ây để hướng qua đôi 
tượng Vô Tướng Niết-bàn. 


Nêu hành giả có khuynh hướng lây trạng 
thái khổ não của danh sắc làm đôi tượng 
thì tuệ chuyển tánh sẽ từ bỏ đối tượng 
khô não ấy để hướng qua đối tượng Vô 
Ái Niễt-bàn. 

Nêu hành giả có khuynh hướng lấy trạng 
thái vô ngã của danh săc làm đối tượng 
thì tuệ chuyên tánh sẽ từ bỏ đối tượng vô 
ngã ấy để hướng qua đối tượng Tánh 
Không Niết-bàn. 


137 


14) Tuệ Đạo (Magsa ñãna): liễu tri 
Thánh Đạo siêu thế tâm, có đối tượng 
Niết-bàn, chấm dứt hoàn toàn những kiết 
sử (samyoJana) tương ứng. Tuệ thứ l3 
chỉ mới hướng nhận đối tượng Niết-bàn 
nên chưa đoạn tận phiên não, đến tuệ 
Thánh Đạo này mới có công năng dập tắt 
hoàn toàn những kiết sử tương ứng: 


- PTu-đà-hoàn Thánh Đạo tuệ đoạn tận ba 
kiệt sử: Thân kiên, hoài nghi, giới cầm 
thủ. 

- Tư-đà-hàm Thánh Đạo tuệ đoạn giảm 
thêm hai kiệt sử: Dục ái, sân hận. 

- A-na-hàm Thánh Đạo tuệ đoạn tận năm 
kiêt sử đâu: Thân kiên, hoài nghi, giới 
cầm thủ, dục ái, sân hận. 


138 


- A-la-hán Thánh Đạo tuệ đoạn tận thêm 
năm kiết sử sau: Sắc ái, vô sắc ái, ngã 
mạn, trạo cử, vô minh. 

15) Tuệ Quả (Phala ñãna): liễu tri một 
trong bôn Thánh Quả thuộc siêu thế tâm, 
có đối tượng Niết-bàn thanh tịnh, thoát 
khỏi những phiên não, khổ đau trong tam 
giới tương ứng với những kiết sử đã đoạn 
tận tùy theo bậc Thánh Quả Tuệ. 

Thánh Đạo Tuệ và Thánh Quả Tuệ 
những đặc điểm chung và riêng như sau: 


- Có cùng đối tượng là Niết-bàn. 


- Khi có Tuệ Đạo thì lập tức có Tuệ Quả 
không trải qua thòi g1an. 


- Tuệ Đạo thuộc siêu thể thiện tâm, Tuệ 
Quả thuộc siêu thê dị thục tâm. 


139 


- Tuệ Đạo chỉ có một sát-na, Tuệ quả có 
hai đên ba sát-na và nêu nhập Thánh quả 
định thì thời g1an như ý nguyện. 


16) Tuệ hôi khán (paccavekkhana ñãna): 
liễu tri Đạo, Quả, Niết-bàn, và những 
phiên não, kiết sử nào đã diệt tận hay vẫn 
còn dư sót. Ngay sau khi thực chứng một 
trong bốn Thánh Đạo-Quả vị ây phản 
chiếu lại một cách tự nhiên những gì đã 
thể nghiệm: 

- Thánh Đạo nào đã chứng 
- Thánh Quá nào đã chứng 
- Niết-bàn đã chứng qua Thánh Đạo - 


Quả nào 
- Những phiên não hay kiêt sử nào đã 
diệt tận 


- Những phiên não hay kiết sử nào chưa 
diệt 


140 


H7) BẢY THANH TỊNH (Satta 
Visuddhn): Kinh Rathavinra Sutta (Kinh 
Trạm Xe), Majihima NIkaya có trình bày 
bảy pháp thanh tịnh, bảy giai đoạn của 
tiên trình giác ngộ giải thoát, hâu như tất 
cả những pháp hành khác đêu được bao 
hàm trong bảy pháp này: 


L) G1ới tịnh (sIla visuddhn): thành tựu do 
Tăng thượng giới học (adhisilasikkha) 
trong sạch. Có bốn loại giới thanh tịnh: 
Phòng hộ giới bốn thanh tịnh, phòng hộ 
lục căn thanh tịnh, nuôi mạng thanh tịnh 
và quán tưởng tứ sự thanh tịnh. 


Giới thanh tịnh là điều kiện không thê 
thiêu để tâm có thể ốn định (giới năng 
sinh định). Giới giúp chế ngự những 
phiên não thô biểu hiện ra ngoài qua thân 
và khâu. Nêu một người hành động và 
nói năng thiểu thận trọng, thiểu tinh tế, 


141 


hoặc thô thiên, bât thiện thì chắc chắn nội 
tâm anh ta phải đây trạo hối, bất an và 
mê muội. Người không làm chủ được 
thân khẩu có nghĩa là anh ta còn nhiêu 
tập khí phiền não quá thô thiển và sâu 
dày, khó có thê phát huy định tuệ. 

Hành giả khi tính tân, chánh niệm, tỉnh 
giác trên thân mặc dù không cô giữ giới 
nhưng chính là lúc giới được trong sạch. 
2) Tầm tịnh (citta visuddhn) thành tựu do 
Tăng thượng tâm học (adhicittasikkha) 
được an trú, tùy theo năm chi thiền mạnh 
hay yếu hành giả đạt được sát-na định, 
thời định, cận định, hoặc định an chỉ 
(kiên cố) tức là bốn thiền sắc giới, bốn 
thiên vô sắc. 

Tâm thanh tịnh là điều kiện tất yêu để 
phát huy trí tuệ (định năng sinh tuệ). 


142 


Định giúp chế ngự những phiên não sinh 
khởi trong tâm, làm xảo trộn nội tâm. 
Một người có nội tâm bất an, dao động, 
mê mờ, thiêu trầm tĩnh thì không thê có 
đủ sáng suốt để phản ánh trung thực thật 
tánh của các pháp (danh sắc) nghĩa là trí 
tuệ không thê phát huy trong môi trường 
nội tâm xáo trộn và tăm tôi. 

Tuy có thể không cân phải có cận định 
hay định kiên cố trong thiên hữu sắc và 
vô sắc nhưng điều kiện tôi thiểu cũng 
phải có thời định hay sát-na định thì mới 
có thể phát huy trí tuệ thiên tuệ. 


Hai pháp thanh tịnh trên thành tựu do 
giới và định là nên tảng hay điều kiện 
cân yêu cho năm pháp thanh tịnh còn lại, 
và năm pháp thanh tịnh sau đây thành tựu 
do pháp hành thiên tuệ Vipassanã: 


143 


3) Kiên tịnh (ditthi visuddhi): Tuệ thứ 
nhất tách bạch tướng trạng riêng của mỗi 
uấn băng cách quán chiếu sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức (qua thân, thọ, tâm, 
pháp) chỉ là pháp duyên khởi của danh và 
sắc đúng với thực tánh vô thường, khô 
não, vô ngã, làm cho tả kiến xem ngũ uẫn 
là ta, của ta và tự ngã bị sụp đô, chứng 
được kiến tịnh. Khi chưa đạt đến kiến 
tịnh thì dù chúng ta có kiến thức về uân, 
›400 Xi vệ vô thường, khô não, vô ngã 

. thì tà kiến vẫn còn tôn tại và ngủ 
kiêu bên trong. Ví dụ như khi chúng ta 
nói rất hay về vô ngã nhưng không biết 
răng mình đang bị cái ngã thúc giục. 


4) Đoạn nghi tịnh (kankhävitarana 
visuddhi): Tuệ thứ 2 nắm bắt nhân duyên 
sinh khởi của mỗi pháp danh và sắc nên 
không còn thắc mắc thân tâm này do 


144 


Thượng Đề sinh, do định mệnh an bài 
hay do ngẫu nhiên mà có. Sự dứt bỏ mỗi 
hoài nghi lâu đời về thân phận mình này 
øọ1 là đoạn nghi tịnh. 

Về sắc, đến đây hành giả đã thấu suốt 
được rằng do nhân vô minh có tham dục, 
do tham dục có châp thủ, do chấp thủ mà 
tạo nghiệp thiện ác, và tùy theo mức độ 
của nghiệp thiện ác này đưa đến kết quả 
là một sắc thân tương ứng, tạm gọi đó là 
sắc tĩnh, còn sắc động như các hành vi cử 
chỉ, bốn oai nghi v.v... thì phần lớn do 
tâm sinh. Sắc thân này lại do vật thực, 
thời tiết, nói chung là tứ đại, nuôi dưỡng 
mà trưởng thành. 

Về danh, tức là thức tâm cũng do nhiễu 
nhân duyên, điêu kiện tương ứng mà sinh 
khởi. Ví dụ như nhãn thức chỉ sinh khởi 
khi có duyên xúc giữa nhãn căn với sắc 


145 


trần, có ngũ môn hướng tâm, trong điều 
kiện ánh sáng đây đủ. (Xem lại tuệ thứ 
hai, L.6.2). 


5 Đạo phí đạo tri kiến tịnh 
(mageamagøa ñãna dassana vIsuddhn): 
Tuệ thứ 3 và tuệ thứ 4 nhận biết rõ ràng 
trung thực trạng thái sinh và diệt của 
danh sắc, nên ba tướng trạng chung hiện 
rõ ngay trong hiện tại. Đông thời lúc đó 
cũng phát sinh 10 phiền não của thiên tuệ 
[ánh sáng (obhasa), trí (ñana), hỷ (pIt)), 
an (passaddhn), lạc (sukha), tin tưởng 
mãnh liệt (adhimokkha), tính cần dũng 
mãnh (paggaha), chánh niệm miên mật 
(upa{thana), xả (upekkha), thỏa mãn 
(nikanti)], nhưng rồi nhờ tuệ tri những 
pháp này tuy là thiện pháp, rất hữu ích 
nhưng chưa phải là Đạo, nếu chấp lâm là 
Đạo thì liền trở thành chướng ngại cho sự 


146 


tiên triển trong pháp hành thiên tuệ. Do 
tuệ thây rõ điêu đó mà hành giả đạt được 
đạo phi đạo tr1 kiên tịnh. 


6) Hành đạo tri kiến tịnh (patipadãä ñãna 
dassana vIsuddh1): do thành tựu tám loại 
tuệ từ tuệ diệt (Š), kinh uý (6), tội quả 
(7), yêm ly (8), dục thoát (9), quyết ly 
(10), hành xả (11) đến tuệ thuận thứ (12) 
mà đạt được hành đạo tri kiến tịnh. Tuy 
tuệ thứ nhất đến tuệ thứ tư hoàn thành 
được ba giai đoạn kiến tịnh, đoạn nghi 
tịnh và đạo phi đạo tri kiến tịnh, nhưng 
nếu dừng lại ở đây thì hành giả chỉ có thể 
không bị lung lạc bởi những tà kiến 
nhưng vẫn còn bị tham ái dẫn dắt. Khi 
nào hành giả thấy rõ danh sắc trôi qua 
(diệt đi) một cách quá nhanh chóng đáng 
SỢ, nguy hiểm, cân rời bỏ, không muốn 
dính mặc vào đó nữa thì tham ái đôi với 


147 


danh sắc mới thật sự vơi dân cho đến khi 
chỉ còn lại tâm xả, một tâm quân bình 
giảm hắn sự chi phối của tham - sân. 
Hành giả vừa trải qua một hành trình 
chuẩn bị thuận dòng đi vào Đạo Quả. 


7) Tri kiên thanh tịnh (ñãna dassana 
visuddhi): khi hành giả đạt đến tuệ 
chuyền tảnh (13) và tuệ Thánh Đạo (14) 
thì đồng thời cũng đạt đến tri kiến thanh 
tịnh. Tri kiên thanh tịnh tức là kiễn — văn 
— giác - tri hoàn toàn thuân túy và trung 
thực, nói cho dễ hiểu là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý trực tiếp thê nghiệm thực 
tánh của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 
không thông qua kiến thức thu thập, vay 
mượn từ thông tin bên ngoài. Như chúng 
ta đã phân biệt tuệ tri và thức tri, ở đây, 
tri kiên thanh tịnh có được từ tuệ tri của 
bậc Thánh, chứ không phài từ thức trì 


148 


của phàm nhân. (Xin xem lại phân II.2 
Nhận thúc). 


II So sánh thiền Nguyên Thủy với 
một sô pháp môn thiên phát triên tiêu 
biêu theo Giáo Tông: 


A.1) LỤC DIỆU MÔN: 


Lục Diệu Môn hay Lục Diệu Pháp Môn 
là môn thiên chỉ quán mà đại sư Trí Khải, 
hậu bán thế kỷ thứ 6 (538-597), người 
được xem là đã sáng lập Pháp Hoa Tông 
(ở núi Thiên Thai nên cũng có tên Thiên 
Thai Tông) gọi là Diệu Chỉ Niết-bàn, 
trong Pháp CHới Thứ Đệ Sơ Môn, mà chỉ 
(định) và quán (tuệ) được tuân tự tu tập 
cho đến khi đạt đến cứu cánh Niết-bàn. 
Pháp môn thiên hơi thở này gồm 6 giai 
đoạn tu chứng nên gọi là Lục Diệu Pháp 
Môn: 


149 


1) Số tức môn: hành giả muốn chú tâm 
vào hơi thở trước tiên cần phải đêm từng 
hơi thở vào ra từ 1 cho đến tôi đa là 10, 
cô găng không để cho tâm xao lãng. Nêu 
đêm bị lỗi tức là tâm chưa an trú trên đôi 
tượng, phải đếm lại từ đầu cho đến khi 
đếm thông suốt không một lỗi nào. 


2) Tùy tức môn: khi thân lăng dịu thì hơi 
thở cũng vào ra đều đặn, nhẹ nhàng, 
thong thả, tự nhiên hơn vả tâm cũng bắt 
đâu lăng dịu dân, nên việc đếm đã được 
thông suốt dễ dàng, không bỏ quên một 
niệm nào. Bây giờ hành giả tự động 
chuyên qua theo dõi trạng thái vào ra nhẹ 
nhàng của hơi thở mà không cần đếm 
nữa. 

3) Chỉ môn: cảng theo dõi hơi thở thì tâm 
càng lắng dịu, đồng thời hơi thở càng nhẹ 
và chậm dân. Nhờ vậy tâm chuyên chú 


150 


vào hơi thở khăng khít hơn và vững vàng 
hơn cho đên khi hoàn toàn tĩnh chỉ. 


Ba giai đoạn trên thuộc về thiên định, 
nhăm mục đích giúp tâm an ôn khỏi sự 
loạn động, phân tán và tiêu hao năng lực. 


4) Quán môn: sau khi tâm đã ôn định, 
trong sáng, hành giả dùng trí tuệ phương 
tiện để quản chiếu ngũ uân rỗng không, 
giải trừ kiên chấp thường, đoạn, ngã, 
pháp v.v... 


5) Hoàn môn: khi trí tuệ phương tiện 
trong quán môn đã thuân thục thì trí tuệ 
phương tiện trở thành trí tuệ vô lậu, thây 
rõ không có cải ngã năng quán, nên 
chứng ngộ được thực tính vô ngã và tâm 
trở nên vô lậu. 


151 


6) Tịnh môn: khi tâm vô lậu thì mọi 
phiên não được đoạn trừ và trí tuệ vô lậu 
chân thật chứng ngộ Niêt-bàn. 


A.2) ĐÓI CHIẾU LỤC DIỆU MÔN 
Thiên Thai Tông với THIÊN 
ANAPANASSATTI Nguyên Thủy: 


Thực ra, Lục Diệu Pháp Môn không phải 
do Đại sư Trí Khải (thế kỷ thứ 6 TL) đề 
xướng hay pháp môn thiên đặc thù của 
Thiên Thai Tông, mà có thể là một 
phương pháp tu thiên đã có từ thời Phật 
Cáo Nguyên Thủy, nhưng không được 
ehi vào Tam Tạng, vì theo nguyên tắc, 
Đức Phật chỉ khai thị sự thật chứ không 
đề ra một phương pháp nào nhất định. Sự 
thật có tính phô quát, bất biến, trong khi 
phương pháp có thể tùy căn cơ trình độ 
mà biến hóa vô cùng, làm sao ghi hết vào 
Tam Tạng được. Vì vậy, Lục Diệu Pháp 


152 


Môn có thê là một trong những phương 
pháp niệm hơi thở (anapanassatl) đã 
được thực hành từ trước đó rất lâu. Băng 
chứng là vào thê kỷ thứ 3, Khương Tăng 
Hội, một danh Tăng Việt Nam, đã đề cập 
đến pháp môn này trong lời chú giải 
Kinh An-ban Thủ Y do An Thể Cao dịch, 
và đã được truyện qua Trung Hoa từ đó. 
Đâu thế kỷ thứ 5 TL, Ngài Bhantäcariya 
Buddhaghosa, một nhà chú giải nỗi danh 
trong Phật Giáo Nguyên Thủy, trước Đại 
sư Trí Khải hàng trăm năm, đã trình bày 
pháp môn này rõ ràng, chi tiết hơn nhiêu 
trong bộ chú giải có tên là Visuddhi 
Magøa (Thanh Tịnh Đạo) nỗi tiếng của 
ngài. Theo Visuddhi Magsa, phương 
pháp niệm hơi thở này có tới tám gl1al 
đoạn: 


153 


1) Gananä (số): do động từ ganeti có 
nghĩa là đêm. Để dễ thấy hơi thở lúc đầu 
nên đếm muộn, tức là đêm sau mỗi hơi 
thở vô rồi thở ra mới đêm 1 cho đến 5, 
rôi I đến 6, I đến 7, 1 đến 8, 1 đến 9 và 
tối đa là 1 đên 10. Nếu đêm dưới 5 thì 
phạm vi ghi nhớ quá ít nên cảm thấy gò 
bó, nêu đêm quá 10 thì chỉ lo để ý số 
đếm không chủ tâm tới hơi thở. Khi đã 
đếm không còn lẫn lộn, hành giả bắt đầu 
thây hơi thở rõ ràng hơn, cho nên có thể 
đếm sớm tức là đếm trước mỗi hơi thở vô 
ra. 


2) Anubandhana (tùy): trong Pa]i động từ 
anubandhatI có nghĩa là theo dõi liên tục. 
Sau khi đếm đã thuân thục, không lẫn 
lộn, không bỏ quên, hành giả không cân 
đếm nữa mà chỉ lặng lẽ theo dõi từng hơi 
thở vô và ra. Không nên theo dõi chu 


154 


trinh của hơi thở, bên ngoài và bên trong 
thần mà chỉ nên theo dõi ở ngay cửa mũi 
mà thôi. 

3) Phussana (xúc): do động từ phussatI 
có nghĩa là xúc chạm. Khi theo đõi hơi 
thở ở mũi không xao lãng, hành giả bắt 
đầu cảm thây sự xúc chạm nhẹ của hơi 
thở lúc ra vào thành cửa mũi. Hành giả 
biết hơi thở ra hay vào, mạnh hay nhẹ, 
dài hay ngăn do sự xúc chạm đó. 


4) Thapana (chỉ): do động từ thapetI có 
nghĩa là gắn vào hay dán chặt. Thapanã 
đồng nghĩa với appanä (an chỉ). Khi việc 
chú tâm vào sự xúc chạm của hơi thở với 
thành cánh mũi được ôn định thì quang 
tướng (patibhãga nimitta) của hơi thở bắt 
đâu xuất hiện (chăng hạn như một luồng 
khói sáng). Hành giả liên tục dán tâm vào 
quang tướng này cho đến khi tâm hoàn 


155 


toàn vắng lặng, an chỉ. Trong giai đoạn 
này, khởi đầu có thể đạt đến cận hành 
(upacãra) nhiều lần trước khi an chỉ, từ 
sơ thiền cho đến tứ thiên hữu sắc 
(rũpajjhãna), chế ngự được 5 triền cái 
nhờ 5 chi thiên, như đã nói trong phân 
thiên định Phật Giáo Nguyên Thủy. 


Bốn ølai đọan này thuộc về định, tương 
đương với 3 giai đọan đầu trong Lục 
Diệu Pháp Môn mà tùy và xúc được ghép 
thành một. 


5) Sallakkhana (quán): động từ 
sallakkhetI có nghĩa là quan sát. Đây là 
giai đoạn hành giả tiên hành thiền tuệ 
vIpassana, từ khởi quán và tu chứng tuệ 
thứ nhất cho đến tuệ thứ 11.Trong trường 
hợp hành giả đã đắc định có thê lấy tâm 
định hoặc các thiền chi đang chứng làm 
đối tượng tâm pháp và ý sở y căn làm đôi 


156 


tượng sắc pháp để tuệ tri thực tánh của 
danh sắc thì các giai đoạn quán chiếu 
diễn ra như sau theo trình tự của thiên 
định: 


5.1. Khi thở vô dài (dipha) tuệ tri đang 
thở vô dài. Khi thở ra dài tuệ tri đang thở 
ra đài. 

5.2. Khi thở vô ngăn (rassa) tuệ tri đang 
thở vô ngắn. Khi thở ra ngăn tuệ tri đang 
thở ra ngắn. 


5.3. “Cảm giác toàn thân (sabbakaya 
patsamvedï) khi thở vô”, vị ấy học. 
“Cảm giác toàn thân khi thở ra”. Vị ây 
học. 

5.4. “An tịnh thần hành (passambhaya 
kãyasankhãra) khi thở vô”, vị ấy học. 
“An tịnh thân hành khi thở ra”. Vị ấy 
học. 


157 


Bốn giai đoạn trên thuộc về quán niệm 
thân dành cho hành giả đang tu tập thiên 
định đê mục hơi thở. 


5.5. “Cảm giác hỷ (p1 patsamvedI) khi 
thở vô”, vị ây học. “Cảm giác hỷ khi thở 
ra”, vị ây học. 


5.0. “Cảm giác lạc (sukha patisamvedh) 
khi thở vô”, vỊị ây học. “ Cảm giác lạc khi 
thở ra”, vị ây học. 


5.7/. “Cảm giác tâm hành (cIttasankhara 
patsamvedi) khi thở vô”, vị ây học. 
“Cảm giác tâm hành khi thở ra”, vị ấy 
học. 

5.8. “An tịnh tâm hành (cittasankhara 
pasambhaya) khi thở vô”, vị ây học. “An 
tịnh tâm hành khi thở ra”, vị ấy học. 


158 


Bốn giai đoạn trên thuộc về quán niệm 
thọ dành cho hành giả đang tu tập thiên 
định đề mục hơi thở. 


5.9. “Cảm giác tâm (cifta pafIsamvedI) 
khi thở vô”, vị ây học. “Cảm giác tâm 
khi thở ra”, vị ây học. 

5.10. “Với tâm hân hoan 
(abhippamodaya citta) khi thở vô”, vị ấy 
học. “Khiến tâm hân hoan khi thở ra”, vị 
ây học. 


5.11. “Với tâm định tĩnh (samadaha cItta) 
khi thở vô”, vị ây học. “Khiến tâm định 
tĩnh khi thở ra”, vị ây học. 

5.12. “Với tâm giải thoát (vimocaya 
citta) khi thở vô”, vị ây học. “Khiến tâm 
giải thoát khi thở ra”, vỊ ây học. 


159 


Bốn giai đoạn trên thuộc về quán niệm 
tâm dành cho hành giả đang tu tập thiên 
định đề mục hơi thở. 


5.13. “Với vô thường tủy quán 
(aniccaänupassT) khi thở vô”, vị ây học. 
“Với võ thường tùy quản khi thở ra”, vị 
ây học. 


314. “Với ly dục tùy quán 
(viraganupassi) khi thở vô”, vị ây học. 
“Với ly dục tùy quản khi thở ra”, vị ây 
học. 


515 “Với tịch diệt tùy quán 
(nirodhãnupassT) khi thở vô”, vị ây học. 
“Với tịch diệt tùy quán khi thở ra”, vị ây 
học. 

5lÓ. “Với xả ly tùy quán 
(patinissaøøãnupassT) khi thở vô”, vị ây 


160 


học. “Với xả ly tùy quản khi thở ra”, vị 
ầy học. 


Bốn giai đoạn trên thuộc về quán niệm 
pháp dành cho hành giả đang tu tập thiên 
định đề mục hơi thở. 


6) Vivattana (hoàn): do động từ vivaffatI 
có nghĩa là quay đi. Đây là bước ngoặt 
chuyên từ phàm tâm qua tuệ giác, Thánh 
Đạo Tâm; từ đối tượng thế gian qua đối 
tượng Niết-bàn, siêu thế hay từ pháp hữu 
vi qua pháp vô vi. Giai đoạn này bắt đầu 
từ tuệ thứ 12 đến tuệ thứ 14. Khi pháp 
hành thiên tuệ đã chín mùi, nghĩa là đã 
đạt đến hành đạo tri kiến tịnh thì giai 
đoạn chuyển hóa (hoàn) này sẽ diễn ra 
một cách tự động. 


7) Parisuddha (tịnh): động từ parisodheti 
có nghĩa là làm cho thanh tịnh. Đây là 


161 


giai đọan Thánh Quả Tâm, tiếp theo ngay 
sau Thánh Đạo Tâm. Nghĩa là hành giả 
chứng Thánh Đạo Tầm nào thì cũng 
chứng Thánh Quả Tâm ây ngay lập tức. 
Tiên trình tâm siêu thế diễn ra như sau: 


(I) và (2) thuộc quán, (3), (4) và (S) 
thuộc hoàn, (6-7) là tịnh. 


8) Patipassana (hồi khán): do động từ 
patIpassati có nghĩa là nhìn lại. Đây là 
một loại trí tuệ có công dụng xem xét lại 
tâm Đạo, tâm Quả vừa chứng đã diệt 
được kiết sử (samyojana) nào và chưa 
diệt được kiết sử nào, đã diệt được hoàn 
toàn tất cả kiết sử hay chưa. Ví dụ, vị 
Thánh Nhập Lưu tự biết đã diệt tận thân 
kiến, hoài nghi và giới câm thủ, vị Thánh 
Nhất Lai làm yêu thêm hai kiết sử dục ái 
và sân, vị Thánh Bất Lai tận diệt năm 
kiết sử nói trên, vị Thánh Alahán tận diệt 


thêm năm kiết sử cuối cùng: sắc ái, vô 
sắc ái, trạo cử, ngã mạn và vô minh. 

Giai đoạn hôi quán này là một sự kiện tât 
yếu nhưng không thấy Lục Diệu Pháp 
Môn đề cập tới, có lẽ vì đến tịnh (quả) là 
đã đạt được mục đích tu tập còn hồi khán 
là phản ứng tự động không cân phải tu 
tập nên không nói tới. 

Trí tuệ phương tiện trong Lục Diệu Pháp 
Môn mà Đại Sư Trí Khải nói đến chính 
là chánh niệm tỉnh giác và trí tuệ vô lậu 
chính là tuệ Đạo và tuệ Quả hay nói 
chung lả tuệ giác trong thiên Vipassanä. 


Như vậy, Lục Diệu Pháp Môn của Thiên 
Thai Tông có nguôn øôc từ pháp môn 
thiền định, thiên tuệ đã có từ lâu trong 
thiên Phật Giáo Nguyên Thủy, cụ thể là 
kinh Anãpãnassati Suttam, trong Digha 


163 


Nikaya và đã được Ngài Buddhaghosa 
chú giải rõ ràng trước đó hơn một thế ký. 
Lúc đầu Lục Diệu Pháp Môn, như chúng 
ta đã thây, không khác mây với thiên 
niệm hơi thở Nguyên Thủy, tuy nhiên, 
cảng về sau, Đại Sư Trí Khải đã chuyền 
Lục Diệu Pháp Môn qua một hướng 
khác, trừu tượng hơn, siêu thực hơn và 
đây tính ly tưởng hơn là tính cụ thể, thiết 
thực ban đâu trong thiên nguyên thủy. 


B.1) TỊNH ĐỘ TÔNG: 


Tịnh Độ Tông là một tông phái Phật 
Giáo phát triển được thành lập tại Trung 
Hoa mà người ta tin rằng do Ngài Huệ 
Viễn (334-418) là sơ tổ sáng lập. Tuy 
nhiên, Tịnh Độ Tông phát xuất từ tiểu 
bản vả đại bản kinh Sukhävati-vyha (Cực 
Lạc Quốc Độ) băng tiêng Sanskrit đã có 


164 


từ hậu bán thê kỷ thứ I TCN (khoảng 600 
năm sau Đức Phật Niễt-bàn), và có thể đã 
được An Thê Cao dịch giảng vào thế kỷ 
thứ CN. Sau đó đã được Kumarajrva 
dịch năm 402, Gunabhadra dịch năm 
420-479, và Huyền Trang dịch năm 650. 
Ngoài ra còn có pháp môn thiên quán 
tưởng theo kinh Amitayur- dhyana Sutra 
(Quán Vô Lượng Thọ Kinh) cũng là một 
phương pháp tu niệm của Tịnh Độ Tông. 
Chân Tông ở Nhật Bản, nỗi bật Đại sư 
Thân Loan, là một trường phái phát xuất 
từ Tĩnh Độ. 


B.1.1) Tam Đức: Pháp môn niệm Phật 
A-DI-Đà, theo Tịnh Độ Tông, thiết lập 
trên ba đức cơ bản mà mỗi hành giả phải 
hội đủ thi mới thành tựu mục đích, đó là 
TÍN, HẠNH và NGUYỆN. 


165 


1) TÍN: Pháp môn này vận dụng cho căn 
cơ đức tin nên tín là yêu tố hàng đâu. 
Hầu hết những người hành pháp môn này 
phải có niêm tin vững chắc nơi Đức Phật 
A-Di-Đà và thể giới Tây Phương Cực 
Lạc, gọi là Tịnh Độ. A-DI-Đà có hai 
nghĩa: Vô Lượng Quang (Amitabhä) và 
Vô Lượng Thọ (Amitäyur). Tịnh Độ là 
cõi thanh tịnh. 


2) HẠNH: Với niêm tin đó hành giả phải 
biết cách niệm Lục Tự Di-Đà, có hoặc 
không có sự hỗ trợ của tràng hạt cũng 
được, nhưng phải niệm thật tinh tân miên 
mật không thối chuyên cho đến khi đạt 
được nhất niệm, tức là chỉ còn một niệm 
Di-Đà duy nhật, không còn một tạp niệm 
nào xen vào, nên còn gọi là vô biệt niệm 
(Nhất cú Di-đà vô biệt niệm, bất lao đàn 


166 


chỉ đảo Tây phương). Đó là mục đích 
hiện tại của Pháp môn này. 


3) NGUYẸN: Trước khi niệm Phật, trong 
khi niệm Phật và sau khi niệm Phật hành 
giả luôn phải có tâm nguyện vãng sanh 
Tây Phương Cực Lạc, nhờ tha lực tiếp 
dẫn của Đức Phật A-Di-Đà, cùng với sự 
trợ lực của Bồ Tát Quan Thê Âm và Bồ 
Tát Đại Thế Chí. Nguyện vọng này có 
tác dụng giúp hành giả buông bỏ dân sự 
dính mắc trong cõi ngũ dục, điều kiện 
cân thiết cho sự vãng sanh Tây Phương 
Tịnh Độ. Đó là mục đích tương lai của 
pháp môn này. 

B.1.2) Thập Lục Quán: Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ dạy 16 pháp quán tưởng về 
Đức Phật A-Di-Đà, chư Bồ Tát và cõi 
giới Lây Phương Cực Lạc như sau: 


1) Quán tưởng thấy mặt trời sắp lặn (Tây 
phương). 


2) Quán tưởng thây nước lăng trong 
(thanh tịnh). 


3) Quán tưởng thấy đất báu cõi Cực Lạc. 
4) Quán tưởng thây cây báu. 
5) Quán tưởng thây nước tám công đức. 


6) Quán tưởng thấy sơ cây báu, đất báu, 
ao báu ở cối Cực Lạc. 

7) Quán tưởng thấy tòa sen. 

8) Quán tưởng thấy hình Phật A-Di-Đà 
ngự trên tòa sen, Bô Tát Quan Thê Am 
trên tòa trái, Bô Tát Đại Thê Chí trên tòa 
phải. 

9) Quán tưởng thây rõ chân thân của Phật 
A-DI-Đà. 


168 


10) Quán tưởng thấy rõ sắc thân của Bồ 
Tát Quan Thê Am. 


11) Quán tưởng thây rõ săc thân của Bồ 
Tát Đại Thê Chí. 


12) Quán tưởng thấy rõ ba vị: Phật A-Di- 
Đà, Bồ Tát Quan Thê Am và Bô Tát Đại 
Thê Chí biên mãn hư không. 


13) Quán tưởng luân chuyên khi thì Phật 
A-Di-Đà, khi thì Bồ Tát Quan Thê Âm, 
khi thì Bô Tát Đại Thê Chí. 


14) Quán tưởng thượng bối sanh: thượng 
phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung 
sanh, thượng phẩm hạ sanh. 

15) Quán tưởng trung bỗi sanh: trung 
phẩm thượng sanh, trung phẩm trung 
sanh, trung phẩm hạ sanh. 


169 


16) Quán tưởng hạ bối sanh: hạ phẩm 
thượng sanh, hạ phâm trung sanh, hạ 
phâm hạ sanh. 


B.2) ĐÓI CHIẾU PHƯƠNG PHÁP 
NIỆM PHẬT A-DILĐAÁ TỊNH ĐỘ 
TÔNG VỚI PHÁP MÔN 
BUDDHANUSSATI NGUYÊN 
THỦY: 


Trong Tam Tạng Päli, pháp môn niệm 
Phật là một trong 10 đề mục tùy niệm 
(anussati) thuộc lĩnh vực thiển định 
(samadhi). Trừ tùy niệm 32 thê trược có 
thể chứng sơ thiên và tùy niệm hơi thở có 
thê chứng tật cả thiên hữu sắc, còn lại § 
đề mục, trong đó có tùy niệm Phật, chỉ có 
khả năng đạt đến cận hành định (upacãra 
samadh), thường được gọi là tịnh hay 
nhất niệm, thuộc tâm dục giới, khác với 
nhất tâm (ekaggat8), trong an chỉ định 


170 


(appanä samädhi) thuộc tâm săắc giới, vì 
hành giả tuy không còn tạp niệm nhưng 
vẫn còn một niệm (nhất cú Di-đà) nên 
tâm có an có tịnh nhưng chưa vào sâu 
trong định sắc giới. (Nếu hành giả muốn 
đi sâu vào định sắc giới thì phải chuyển 
qua những đề mục khác ngoài 8 để mục 
tùy niệm trên, đề mục quán tưởng vật 
thực bất tịnh và đề mục phân tích tứ đại. 
Muốn đặc được tật cả bậc thiền thì nên 
sử dụng T0 đề mục kasina và đề mục hơi 
thở). 


Niệm Phật trong thiền định nguyên thủy 
cũng dành cho hành giả có tánh tín 
(saddhãcãrita). Có rất nhiều cách niệm 
Phật tùy sự vận dụng của mỗi người hay 
mỗi trường phái. Chúng ta thử tìm hiểu 
hai cách niệm Phật điển hình sau đây: 


171 


Cách thứ nhất: Sau khi chọn một trong 9 
Ấn Đức Phật Bảo: Araham (Ứng Cúng), 
Sammä Sambuddho (Chánh Biến Tri), 
ViJlja-carana Sampanno (Minh Hạnh 
Túc), Sugato (Thiện Thệ), Lokavidũ (Thế 
Cian GHIải), Anuttaro Purisa Damma 
Sãrathi (Vô Thượng Sĩ Điêu Ngự Trượng 
Phu), Sattha Deva Manussanam (Thiên 
Nhân Sư), Buddho (Phật), Bhagavä (Thế 
Tôn), hợp với căn cơ, tâm tảnh của mình 
để niệm, hành giả tính cần chuyên chú 
đặt hết niêm tin vào Ân Đức Phật đó rồi 
thâm lặp đi lặp lại liên tục trong tâm hay 
có thể niệm ra lời, như niệm: Araham, 
Araham, Araham ... cho đến khi tâm an 
trú trong nhất niệm hay cận hành 
(upacara). 


Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy thường 
niệm một trong hai An Đức cơ bản nhât 


172 


là Araham và Buddho. Araham là tự tính 
của Chư Phật có ba đức (guna) chính là: 
l) Đoạn tận võ minh phiên não, thực 
chứng Trí Tuệ Vô Lậu Viên Mãn 
(Anäasava Sabbaññutã Ñana). 2) Châm 
dứt luân hôi sinh tử, đạt đến Vô Sanh - 
Bất Tử (Ajatamata). 3) Thoát ly lậu hoặc, 
câu uê , hoàn toàn Thanh Tịnh - Vô 
Nhiễm (Amala Visuddhi). 


Cách niệm Araham này có thê đối chiếu 
với cách niệm Phật A-DI-Đà, trong đó 
Vô Lượng Quang Phật biểu tượng cho 
Trí Tuệ Võ Lậu Viên Mãn, Võ Lượng 
Thọ Phật biểu tượng cho đức tánh Vô 
Sanh Bất Tử và cõi Tịnh Độ là biểu 
tượng của tánh Thanh Tịnh Vô Nhiễm 
của Chư Phật. Như vậy, một bên là niệm 
tảnh (Araham), một bên là niệm tướng 
(Phật A-DI-Đà) nhưng ý nghĩa thì hoàn 


173 


toàn giông nhau. Đó là lý do vì sao người 
xưa nói tự tánh mình là Phật A-DI-Đà và 
tự tâm minh là cõi Tịnh Độ (Tự tánh Di- 
Đà duy tâm Tịnh Đội. 


Cách thứ hai: Niệm cả 9 Ấn Đức Phật, 
vừa niệm đên Ân Đức nảo thì quán tưởng 
về ý nghĩa của Ân Đức ây. (Như được 
giới thiệu trong cuốn Pháp Môn Niệm 
Phật của Thiên sư Hộ Pháp, NXB Thành 
Phố Hồ Chí Minh, 2002). 


- Araham (Ứng Cúng): Diệt tận vô minh 
phiên não, châm dứt luân hôi sinh tử, 
hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm, xứng 
đáng lễ bái cúng dường. 

- Sammäã Sambuddho (Chánh Biến Tri): 
Giác ngộ suốt thông thể - tướng - dụng 
của tục đề và Thánh đề. 


174 


- Vijllacarana Sampanno (Minh Hạnh 
Túc): Bát Minh (tam minh - ngũ thông) 
và tât cả Đức Hạnh viên mãn. 


- Sugato (Thiện Thệ): Đi đến Niết-bàn 
không trở lại (luần hôi). 


- Lokavidũ (Thế Gian Giải): Thông suốt 
tảnh, tướng và hướng đi của chúng sanh 
trong tam gI1ới và xuât ly tam gIớI. 


- Anuttaro PurIisadamma Sãrathi (Vô 
Thượng Sĩ Điêu Ngự Trượng Phu): Bậc 
vô thượng giáo hóa người, trời, qui, thần 
khó giáo hóa. 

- Saftha Deva-manussanam (Thiên Nhân 
Sư): Bậc thây giáo hóa đem lại an lạc 
giải thoát cho chư thiên và loài người. 


175 


- Buddho (Phật): Bậc tự mình giác ngộ 
và chỉ bày con đường giác ngộ cho chúng 
sinh một cách viên mãn. 


- Bhagava (Thê Tôn): Bậc an lạc tự tại, 
trên thê gian không aI sánh băng. 


Cách quán niệm chín Ấn Đức Phật này 
có thể so sánh với mười sáu pháp quán 
tưởng trong Quán Võ Lượng Thọ Kinh 
vê Phật A-Di-Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, 
Bỏ Tát Đại Thê Chí và cõi Tịnh Độ v.v... 
Mới nhìn thì thấy một bên chú trọng về 
tảnh chung (Ấn Đức của Chư Phật), một 
bên chú trọng về tướng riêng (Tướng 
Phật A-Di¡-Đà, Bộ Tát Quan Âm, Bồ Tát 
Thế Chí, Cảnh trí trong cõi Tây Phương 
Cực Lạc, 9 bậc bối sanh V.V...), nhưng 
thực ra mười sáu pháp quán tưởng này 
chỉ nhắm mục đích giúp hành giả niệm 
tưởng đến những đức tánh trang nghiêm, 


176 


thanh tịnh, trí tuệ, từ bị, vô sanh, vô 
nhiễm v.v... nói chung là chân, thiện, mỹ 
hay thường, lạc, ngã, tịnh hầu dẫn dụ 
chúng sanh thoát ly dân tâm chìm đăm 
trong cõi luân hôi sinh tử đây vô thường, 
khổ não, vô ngã, bất tịnh, giống như 
người cha dẫn dụ con ra khỏi nhà lửa 
trong kinh Pháp Hoa mà thôi. 


Như vậy, về HẠNH thì cá Nguyên Thủy 
lẫn Tịnh Độ đêu có nỗ lực, chuyên cần 
chú niệm và quán tưởng với cùng 
phương pháp và cùng mục đích nhất 
niệm như nhau. Về TÍN thì cả hai đều 
vận dụng cho căn cơ đức tin, nhưng có 
hai hướng tin tự lực và tin tha lực khác 
nhau. VỀ NGUYỆN thì trong khi tín đồ 
Tịnh Độ niệm Phật A-Di-Đà để “Nguyện 
sanh Tây Phương Tịnh Độ trung, cửu 
phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến 


177 


Phật ngộ Vô Sanh” thi Phật tử Nguyên 
Thủy niệm Araham để trở vê với đức 
tánh sáng suốt, thanh tịnh, vô sanh nơi 
chính minh. Mới nhìn thì đó là hai hướng 
đôi nghịch rõ rệt, một bên là hướng nội 
(tâm thanh tịnh) và dựa vào tự lực giác 
ngộ (Tuệ Các, Võ Sanh), một bên hướng 
cầu bên ngoài (cõi Tịnh Độ) và dựa vào 
tha lực tiếp dẫn (Phật A-Di-Đà, Bồ Tát 
Quan Âm, Thế Chí). Nhưng khi hành giả 
niệm Phật A-Di-Đà đạt đến nhất niệm 
liên thấy ra rằng chỉ cân nhất niệm thì 
ngay đó đã là Tịnh Độ chứ không cần 
vãng sanh Tây Phương (Nhất cú Di-Đà 
vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây 
Phương), bởi vì khi tâm minh thanh tịnh 
thì đó chính là cõi Tịnh Độ (Tùy kỳ tâm 
tịnh tức Phật Độ Tịnh) thì đó không hăn 
là hướng ngoại cầu huyền, mà chỉ là 
dùng phương tiện thiện xảo. 


178 


Sở đĩ Tịnh Độ Tông vận dụng một VỊ Cổ 
Phật A-Di-Đà (ám chỉ tánh giác vỗn mọi 
người đều có) ở cõi Tịnh Độ làm biểu 
tượng cho tự tánh Araham sáng suốt, bất 
sanh và thanh tịnh, chính là vì đối tượng 
những tín đô tin tưởng vào tha lực, niêm 
tin của hầu hết tôn giáo thời bây giờ. 
Những lời dạy nguyên thủy nhất của Đức 
Phật Thích Ca như “Tự mình thắp đuốc 
lên mà đi”, “Hãy là hòn đảo của chính 
mình”, “ự mình, chứ không a1 khác, là 
nơi nương tựa của mình” (Dh.1ó0). 
“Thanh tịnh hay không thanh tịnh tùy 
thuộc vào mỗi người, không ai khác làm 
cho aI thanh tịnh” (Dh.1ó65) v.v... không 
lay chuyên được những người đã đặt trọn 
niềm tin nơi tha lực của Trời - Thần - 
Vật Tô, do vậy, các vị tổ Phật Giáo phát 
triển vì từ bi mà vận dụng phương tiện 
thiện xảo khế lý khế cơ để chuyển hóa 


179 


niềm tin của họ trở về tự giác, tự lực là 
điêu đáng được tán dương. Tuy khế cơ 
nhưng vẫn khê lý, nên nói cho cùng, trừ 
những người mê tín, hiểu sai ý tổ, hướng 
ngoại câu huyện, thì pháp môn niệm Phật 
A-DI-Đà của Tịnh Độ Tông là một vận 
dụng nhuân nhuyễn và hiệu quả cho sứ 
mạng chuyển hóa căn cơ trình độ chúng 
sinh trong thời tượng và mạt pháp. 

(Một sinh viên hỏi) 

- Giữa các vị thiên sư sống liễu liễu 
thưởng tri tronơ thực tảnh, bản tâm và 
các vị niệm Phật được nhất niêm thanh 
tịnh, liệu hai trạng thái đó có giống nhau 
không khi một bên phát xuất từ tự lực và 
bên kia từ tha lực? 


-Thường tri thuộc về tuệ giác, trong đó 
giác là chính; nhất niệm thuộc về định 


180 


niệm (cận hảnh) trong đó niệm là chính, 
vì vậy, dĩ nhiên, tính chất không giống 
nhau. Tuy nhiên, không giống nhau chứ 
không chống trải nhau. Trong thiển 
vioassanä, hai yếu tô tỉnh giác (liễu liễu 
thường trì) và chánh niệm (nhất niệm 
thanh tịnh) không thể tách rởi nhau trong 
tiền trình tuệ giác. 


Niệm Phật theo Nguyên Thủy không hệ 
dựa vào tha lực. Niệm Phát theo Tịnh Độ 
(uy có dựa vào tha lực nhưng mục đích 
cũng vẫn dẫn về tự lực (tự tảnh Di-đà 
duy tâm tịnh độ), nên đây chỉ là phương 
tiện, còn mục đích vẫn giống nhau. 


Nếu hành giả do tâm quá vọng động 
không thể hành thiên vipassanä thì đức 
Phật khuyên nên bồ túc băng pháp môn 
miệm Phát, khi tâm tưong đổi ổn định 
hành vipassanäa sẽ được để dàng hơn. 


181 


C.1) ĐÓI CHIẾU PHÁP THIÊN NHĨ 
CÁN VIÊN THÔNG VỚI THIÊN 
NGUYÊN THỦY: 


Nhĩ căn viên thông được xem là pháp 
thiên điển hình và ưu việt nhất trong kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, phát triển vào khoảng 
800 năm sau Đức Phật Niết-bàn, đồng 
thời với các Luận Duy Thức. 

Đại ý Kinh Lãng Nghiêm nói rằng tât cả 
kiến tướng (kiến phân, tướng phân) đều 
vọng huyền, chỉ có Chân Tâm (Bô-đè, 
Niết-bàn, Chân Như, Phật Tính, A-ma-la 
Thức, Không Như Lai Tạng, Đại Viên 
Cảnh Trí v.v...) mới chân thực, thường 
trụ. Vì vậy Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nếu 
bỏ cái sinh diệt, ø1ữ tính chân thường, cải 
sáng suốt chân thường hiện tiên, thì các 
tâm niệm căn, trân, thức ngay đó đều tiêu 
mất; tướng vọng tưởng là trần, tính phân 


182 


biệt là cấu, hai cái đó đã xa rời, thì pháp 
nhãn của ông liên được trong suốt, làm 
sao lại không thành bậc Võ Thượng Tri 
Các?” (Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tr. 443, 
Lê Đình Thám dịch, XB năm 1961). 


Vì vậy, sau khi 25 vị Thanh Văn, Bô-tát 
trình bảy chỗ tu chứng của mình, và đều 
được xem là viên thông nhưng chưa thật 
sự rốt ráo, vì các pháp tu dựa trên 6 trần, 
5 căn (nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý), 6 thức, 7 
đại (địa, thủy, hỏa, phong, không, thức, 
hành) đều vô thường và có giới hạn, chỉ 
có pháp tu Tam-ma-để (thiên định) về 
nhĩ căn mà Bô-tát Quán Thế Âm chứng 
ngộ mới thật sự viên thông. 


Pháp thiền nhĩ căn viên thông do Bô-tát 
Quán Thê Am tu chứng như sau: 


183 


“Lúc đâu, ở trong tính nghe, vào dòng 
viên thôn, không côn fHỞng sở vaH. 
Trần tướng đã văng lặng, hai tướng 
động, tĩnh rõ thật không sinh. Như vậy 
thêm lên, các tướng năng văn sở văn đều 
hết. Không dừng lại nơi chỗ dứt hết năng 
văn sở văn mà tiến lên nữa, thì Hãng 
giác, sở giác đêu không. Không giác tội 
bác viên mãn, các tưởng năng không, sở 
không đếu diệt. Sinh diệt đã diệt, thì bản 
tính tịch diệt hiện tiên ”. (Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, tr.569-57]). 


Đê dê hiệu hơn, chúng ta thử dịch lại 
theo nguyên văn chữ Hàn, với cách châm 
cầu như sau: 


“Sơ văn trunø, nhập lưu vong sở ”- LÚC 
đâu, ở trong pháp nghe, hãy vào dòng 
nghe, đừng để ý đến đôi tượng (được 
nehe). 


184 


“Sở nhập ký tịch, động tịnh nhị tưởng 
liễu nhiên bất sinh, như thị tiệm tang ”: 
Chỗ vào đã lặng, thì hai tướng động tịnh 
tự nhiên không sinh, cứ như vậy mà tiễn 
tu. 


“ăn sở văn tận, tận văn bất trụ”:Đên 
khi nghe và đôi tượng nghe đêu dứt thì 
đừng dừng lại nơi chô dứt hêt năng sở ây. 


Đoạn trên nói người mới tu thiên định 
(tam-ma-đê) cân phải quên ngoại duyên 
(ngoại tức chư duyên) để nội tâm được 
lặng lẽ (nội tâm tĩnh chỉ), nhưng sau đó 
không nên để đắm chìm trong trạng thái 
lặng lẽ của thiên định (trệ tịch). 


Theo thiền Nguyên Thủy thì định 
(samadh1) là một trong ba vô lậu học. 
Định làm nên tảng cho Tuệ và giúp hành 
ø1ả được an lạc trong hiện tại. Định được 


185 


øỌI1 là tâm giải thoát (vimutta clfta), bởi 
vì nhờ nó nội tâm chúng ta ồn định được 
các vọng động bên trong và thoát khỏi sự 
chi phôi của cảnh duyên bên ngoài, định 
cũng gọi là tân tăng thượng 
(cttadhipat), hay tâm đáo đại 
(mahaggata), vi định giúp tâm phát triển 
rộng lớn. Tuy nhiên nêu không có tuệ 
giải thoát (vimutti ñãna) thì định vẫn còn 
bị ràng buộc trong sắc giới và vô sắc 
giới. Đức Phật dạy định nhiều quá thì 
sinh thụ động tiêu cực, và hỷ lạc của định 
dễ làm người ta mê đắm, dính mắc không 
giác ngộ giải thoát hoàn toàn được. Định 
chỉ cân đủ để tâm có thể tỉnh giác, trong 
sáng. Như vậy, khi tâm đã ồn định không 
nên dừng lại ở đó mà cân phải chuyển 
qua tuệ giác Trong Thiên Tuệ 
Vipassana, chánh niệm giữ vai trò của 
định và tỉnh giác gI1ữ vai trò của tuệ. 


186 


Chúng ta thây đến đây Kinh Lăng 
Nghiêm cũng khuyên không trụ nơi định, 
vì vậy đoạn sau chuyên qua giác trong 
thiên tuệ. 

“Giác sở giác không, không giác tịch 
viên ”: CHIắc và sở giác phải không, thì 
tính giác không năng sở mới tịch tịnh 
viên mãn. 

Theo thiên Vipassanä, khi chánh niệm 
tỉnh giác đúng mức (ñãnamatfaya 
patIssatimattaya) thì giác không còn ý 
niệm năng giác (vô ngã) và vì vậy đôi 
tượng được thây đúng thực tảnh của nó, 
không còn bị biến thành đối tượng sở 
giác chủ quan của ý niệm ngã pháp. Đây 
là yếu tố then chốt đầu tiên trong thiên 
Vipassana. Khi hành giả đặt chánh niệm 
tỉnh giác đúng hướng, khởi đầu vị ây có 
trí tuệ thấy rõ chỉ có danh sắc không có 


187 


năng sở, và càng đi sâu vào các tuệ sau 
tính năng sở (ngã pháp) càng biên mật. 


A224 


“Không sở không điệt ”- (Trong tuệ giãc) 
cái không của năng sở cũng diệt. 

Trong thiên Vipassanã, khi hảnh giả thấy 
rõ tánh không của ngã pháp (từ tuệ thứ 
nhật đến tuệ thứ mười), không còn bị 
tham ái và bất mãn chi phối thì tâm trở 
nên bình lặng rỗng rang, tâm văng bóng 
hành tướng lăng xăng nên gọi là tuệ xả 
(xem tuệ thứ IlÏ trong l6 tuệ chứng). 
Tâm hành giả ở tuệ này hoàn toàn quân 
bình, sẵn sàng ra khỏi thế giới điên đảo 
thế gian để chuyển qua thánh vức siêu 
thế. Trong tuệ nảy không và sở không 
đều đã diệt. 

Mặt khác, người hành thiên cần phải thây 
thực tánh không của ngã pháp để không 


188 


bị lừa trong thế giới ý niệm và ngôn ngữ 
chế định, nhưng khi không còn bị lừa nữa 
thì cũng không ngại đi vào cải dụng của 
thế giới chế định ấy, nếu cứ trú mãi trong 
tánh không thì vẫn bị coi là trầm không, 
vô tích sự. Đây không phải là tuệ xả thứ 
I1, mà là một loại xả quá bình thản phát 
sinh kèm theo tuệ thứ 4 mà thiền 
Vipassanäa xem là một trong mười phiên 
não chướng của tuệ. Có lẽ vì vậy chữ diệt 
trong câu “không sở không diệt” còn có 
nghĩa là không bị vướng kẹt trong trạng 
thái xả không không này. 

“Sinh diệt kỷ diệt, tịch diệt hiện tiến”: 
Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt hiện tiên. 

Sinh diệt ký diệt là cách nói khác của vô 
sinh bất diệt (ajãta amata) và tịch diệt 
hiện tiền chính là Niết-bàn. Theo thiên 
Vipassana, sau tuệ xả tâm tự động tiễn về 


189 


đôi tượng Niết-bàn qua các tuệ chuẩn bị, 
tuệ cận hành, tuệ thuận thứ, tuệ chuyền 
tánh, tuệ Đạo, tuệ Quả, ba tuệ sau có đôi 
tượng là Niết-bàn. Tuệ Đạo vừa chấm 
dứt pháp hành sinh diệt vừa lây Niễt-bàn 
làm đối tượng có thể so sánh với giai 
đoạn sinh diệt ký diệt, Tuệ Quả thì hoàn 
toàn lây Niết-bàn làm đối tượng, có thể 
so sánh với giai đoạn tịch diệt hiện tiên. 


Tuy nhiên, ở đây chúng ta cân lưu ý một 
điểm về quan niệm viên thông. Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm trong chương 
nói về lựa ra 5 căn, 6 trần, 6 thức và 7 
đại, là những đối tượng vô thường, hữu 
hạn, không thể viên thông, chỉ có nhĩ căn 
là căn duy nhất có thể hòa nhập với tính 
viên thông của Chân Tâm thường trụ. 
Như vậy, viên thông ở đây có nghĩa là từ 
bỏ thế giới huyễn hóa không thực của 


190 


kiên phân (chủ thể) và tướng phân (đổi 
tượng) đê thê nhập vào tính Chân Như 
thường trụ. 


Theo thiên Vipassanã, không phải chỉ có 
nhĩ căn mới viên thông, mà tất cả căn, 
trần, thức, đại... đêu phải viên thông mới 
ngộ nhập được Niết-bàn tịch tỉnh, và viên 
thông ở đây được hiểu theo nghĩa không 
còn bị trói buộc bởi các kiết sử 
(samyoJana). Trong Kinh Tứ Niệm Xứ 
Đức Phật dạy: “Nảy các Tỷ kheo, ở đây 
vị Tỷ kheo tuệ trì mắt và tuệ tri sắc, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị 
ấy tuệ trì như vậy... và với kiết sử đã 
được đoạn diệt, tưong lai không côn sanh 
khởi, Vị ấy (HỆ frl như vậy ”.Đôi VỚI a1, 
mũi, lưỡi, thân, ý và thanh, hương, vị, 
xúc, pháp... sự sinh, sự diệt của các kiết 
sử đã hoàn toàn được đoạn diệt qua tuệ 


191 


giác (ss. sinh diệt ký diệt) thì Niết-bàn 
tịch tịnh hiển hiện (ss. tịch diệt hiện tiên). 
Như vậy, theo thiền Vipassanã, không 
cân phải chọn căn nào viên thông hơn 
căn nào để tu tập mà chỉ cần tuệ tri các 
kiết sử cho đến khi các kiết sử đoạn tận 
thì tất cả các căn đêu được viên thông. 


Tuy cùng một cứu cánh Niết-bàn nhưng 
Đức Phật, trong Kinh Nguyên Thủy, định 
nghĩa là “Đoạn tận tham, đoạn tận sân, 
đoạn tận sĩ”, còn Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
của người sau định nghĩa là “Chân Tâm 
thường trụ”. Đồng hay dị còn tùy kiến 
giải của mỗi người. Chúng ta chỉ biết, sở 
dĩ Đức Phật không định nghĩa Niếễt-bàn 
là Chân Tầm thường trụ vì Ngài không 
muốn người sau rơi vào ý niệm thường 
kiến, và vô tình bị đồng hóa với một Đại 
Ngã thường hằng bất biến. Chúng ta 


192 


cũng dễ dàng thấy răng: Nêu có một 
Chân Tâm thường trụ thì không cân phải 
đi tìm, chỉ cần đứt vọng (đoạn tận tham, 
sân, s1) thi Chân tự hiện, còn cái Chân 
mà chúng ta tìm dưới danh nghĩa một 
Chân Tâm thường trụ vẫn chỉ là vọng 
niệm, như Kinh Viên Các đã cảnh báo: 
“Tính Viên Giác đối VỚI người mê cũng 
chỉ là tính mê”. Và nếu không có một 
Chân Tâm thường trụ thi việc gì chúng ta 
phải luỗống công tìm kiểm vô ích, cứ 
trong cõi vô thường, khô không, vô ngã 
này mà không còn bóng dáng vô minh ái 
dục thì chúng ta vẫn thong dong tự tại, 
tịch diệt hiện tiên. 

Tóm lại, không cần phải tìm một căn 
môn lý tưởng để tu, không cân phải có 
một mục đích lý tưởng để đến, chỉ cân 
ngay nơi thực tại hiện tiên không mê mờ 


193 


thực tánh thì có hay không thường hay 
đoạn đều chỉ là trò hí luận mà thôi. 

(Một sinh viên hỏi) 

- lrong Kinh Nguyên Thủy, đực Phát dạy 
bậc A-la-hàản đã chưng ngộ “Võ thu 
trước Niêt-bản ` thì sao sau nãy có quan 
điểm cho răng vị A-la-hdn còn chấp 
pháp? Như vậy có mẫu thuận không? 


- Không phải chỉ mâu thuân mà còn sai 
lâm trầm trọng. Nguyên trong giai đoạn 
đâu của hệ Phật Giáo Phát Triển, có 
phái Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương ngã 
không pháp hữu do đó các tông phái sau 
phản biện lại cho rằng nếu _ngã không 
pháp hữu thì bậc 4-la-hán vấn cön chấp 
pháp. Từ đó có hiểu lâm trầm trọng này. 
Điêu này quả dễ hiểu là đã không chấp 
ngã, vì vị ấy thực sự thấy vô ngã (chứ 


194 


không phải có ngã mà Không chấp), thì 
lấy cái gì để chấp pháp? 


Thực ra đó chỉ là chủ trương của phải 
tiểu thừa Hữu Bộ thôi Trong kinh 
Majhima Nikayva Nguyên Thủy đức Phật 
đã trả lời ông Aggivacchagotia về vấn để 
này như sau: “Không thể kết luận ngã và 
pháp là... có, không, vưa có vừa không, 
không có không không. Tất cả những kết 
luận một chiếu đó đếu không áp dụng 
được, vì rằng đó là tà kiến, kiến trù lâm, 
kiến hoang Vu, kiến hí luận, kiến tranh 
chấp, kiến kiết phược, đi đổi với khổ, với 
(tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không 
nhất hướng yếm ly, ly tham, tịch diệt, an 
tịnh, thăng trí, Niết-bàn `” 


(Một sinh viên khác hỏi:) 


195 


- Nếu ngã không, pháp không thì ai 
thuyêt pháp, ai ăn cơm, tụng kinh, chấp 
tác 2 


- Thì Phật đã nói rồi đó, kết luận ngã 
không, pháp không ơì cũng là tà kiến, hí 
luận... cả thối. Võ ngã không phải là một 
chủ trương mã là một thực kiện, nghĩa là 
trên lý chỉ biết cho vui, còn trên Sự MỚI 
thực sự thấy. Một hành giả thiên 
vi0assana, ngay nơi thán, thọ, tám, pháp 
chỉ thấy thực tánh, tuyệt không một ÿ 
niệm thì lấy đâu ra ngã với pháp Cũng 
vậy, ngay khi chấp. tác bạn chỉ cán khởi 
lên ý nghĩ “sao thấy kia không chấp tác 
mà tôi phải chấp tác” thì nói như 
Krishnamurti là cùng với tư tưởng ấy 
bạn đã mang cải ti vào cùng với thời 
gian, nhân quả và đĩ nhiên là đau khổ 
não phiên. Bạn không thể chấp tác với vô 


196 


ngã và phi thởi gian sao? Hãy thứ xem, 
là thiên đây chứ không có thiên não khác 
đấu. 


IV) So sánh Thiền Vipassanä với 
Thiên Tông 


A. Thiền Tông Tây Trúc: 


Theo lịch sử Thiên Tông, có hai giai 
đoạn trong quá trình truyền thừa: giai 
đoạn một từ sơ Tổ Ca-diệp đến Tổ Bô-đề 
Đạt-ma (Bodhi Dharma) thứ 28 thuộc 
Thiền Tông Tây Trúc, tức thiền trên xứ 
An-độ và Nepal hiện nay; giai đoạn hai 
từ Tổ Bô-đê Đạt-ma thứ nhất đên Tổ Huệ 
Năng thứ sáu và về sau thuộc Thiên Tông 
Đông Độ, tức thiền trên đất nước Trung 
Hoa. 


197 


Khó mà xác định được lịch sử Thiên 
Tông, nhất là Thiền Tông Tây Trúc, có 
thực hay chỉ là huyền thoại được dựng 
lên do thế hệ sau Lục Tổ Huệ Năng để 
cho Thiên Trung Hoa có một bê dày lịch 
sử chính thống bắt nguồn từ thời Đức 
Phật. Có một sô điểm khả nghi như: 


L 
Hàn vào, 


- Câu chuyện “Niêm hoa vi tiêu” không 
được ghi lại trong các kinh điên Nguyên 
Thủy, Tiêu Thừa và Đại Thừa trước đó. 


- Lịch sử Phật Giáo Ẩn-độ không đề cập 
đến sự truyền thừa của 28 vị Tổ Thiền 
Tông, đặc biệt hầu như không tìm ra 
được vị trí đặc biệt nào của Tổ Đạt-ma 
trong Phật Giáo Ẩn-độ. Hoặc một ví dụ 
điển hình khác như Tổ Thế Thân thứ 21, 
trong toàn bộ tác phẩm của ngài không 
có chỗ nào để cập đến Thiên Tông và 


198 


trong hành trạng Thiên Tông của Tô lại 
không thây nói đên Luận Duy Thức. 


- Những bài kệ truyền pháp từ đức Phật 
đến Tô thứ 28 (tức ở Ẩn-độ) khó tìm thây 
bản gốc băng Nam Phạn hay Bắc Phạn 
cô để đối chiếu. Và văn khí rõ ràng là của 
chỉ một người sáng tác theo phong cách 
thiền Trung Hoa, sau thời Lục Tổ Huệ 
Năng. 


- Một số Ngữ Lục hay Truyền Ký có để 
cập đến lịch sử Thiên Tông cố nhất của 
người Trung Hoa được biên soạn vào đời 
Đường (trên 1200 năm sau đức Phật 
Niết-bàn), và mãi đến đời nhà Tông từ 
niên hiệu Cảnh Đức 1004 đến niên hiệu 
Ca Thái 1204, (trên dưới 1700 năm sau 
đức Phật Niếtbàn) như Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục do Đạo Nguyên soạn, 
Thiên Thánh Quảng Đăng Lục do Lý 


199 


Tuân Húc soạn v.v... thường là mượn các 
nhân vật danh Tăng thiền đức có thực để 
hư câu thêm nhăm chuyến tải thiên lý 
hơn là mô tả thực kiện diễn ra trong lịch 
SỬ. 

Tuy nhiên, phải nói răng những bài kệ 
truyền tâm ân rất nhất khí và ý chỉ rất 
tuyệt vời. Chúng ta học được rât nhiều từ 
những bài kệ này, vì vậy, cũng không 
nên quá quan tâm đến tính thực hay hư 
của lịch sử, vì cho dù lịch sử thực thì 
cũng không sao thoát khỏi chủ quan và 
hư câu của các sử gia. Nhiễêu người có 
mặc cảm không muốn xem Thiền Tông 
chính là Thiền Trung Hoa. Thực ra, cho 
dù có Thiên Tông Ản-độ thì Thiên Trung 
Hoa tự mình đã có một sắc thái đặc thù 
độc đáo mà điển hình kiệt xuất nhất là 
Lục Tổ Huệ Năng. 


200 


Theo truyền thuyết của lịch sử Thiên 
Tông, trong các tác phẩm do người 
Trung Hoa biên soạn, thì chính đức Phật 
Thích-ca đã trao truyền một giòng thiên 
riêng không qua kinh giáo cho ngài Ma- 
ha Ca-diếp. Và ngài Ca-diệp đã trở thành 
vị Tổ đầu tiên (sơ tổ) của Thiên Tông. 
(Theo kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy 
thì ngài Maha Kassapa là vị Thánh được 
Đức Phật giới thiệu với đại chúng như đệ 
nhất về hạnh đầu-đà chứ không phải về 
thiên). 


Câu chuyện “N¡iêm hoa vị tiểu “được kê 
như sau: Một hôm, trong hội Linh Sơn, 
đức Phật cầm một cành hoa đưa lên, hội 
chúng người thi ngơ ngác không hiểu 
đức Phật muốn dạy điều gì, người thì 
đang tìm cách hình thành cho mình một 
lý giải, chỉ có ngài Ca-diệp lặng lẽ mỉm 


201 


cười. Biết Ca-diệp đã lãnh hội, đức Phật 
nói: “Nay Ta đem pháp nhãn tạng thanh 
tịnh, diệu tâm Niết-bàn, thực fƯưởng vô 
tưởớn9, la chánh pháp VŨ diệu, giao lại 
cho ônơ, ông nên hộ trì” (Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục [CĐTĐL], Lý Việt 
Dũng [LVD| dịch, xb.2006, t.100). Sau 
đó đức Phật nói bài kệ truyện pháp: 
“Pháp bốn pháp vô pháp 
Võ pháp pháp điệc pháp 
Km phó võ pháp thời 
Pháp pháp hà tăng pháp” 

(Gốc pháp vốn không pháp 
Không pháp củng là — pháp 
Nay lúc rao không pháp 
Các pháp nảo từng pháp) 


Câu chuyện có thể chỉ là huyền thoại, 
nhưng ý nghĩa thì rât rõ ràng. 


202 


Gốc pháp vốn không pháp, hiểu theo tỉnh 
thân thiên Nguyên Thủy có nghĩa là pháp 
thực tảnh (paramattha dhamma) vôn tự 
nó không có pháp khái niệm (panHaffI 
dhamma). [Xem lại phần II.2]. Ví dụ như 
một sắc pháp tự nó chỉ là bỗn đại (đắt, 
nước, lửa, øió) nhưng chúng ta thây nó là 
trái cam, trải Dưởi... tùy theo khái niệm 
hình tướng (santana), tông hợp (samnha), 
không øian (disä), thời gian (kala) v.v... 
trong váf khái niệm (aHha paññafI) rôi 
đặt cho nó một tên gọi trong danh khái 
miệm (nama paññaffi). Thật ra, cả hai vật 
khái niệm và danh khái niệm đều không 
có trong tự thân của sắc pháp ây (gốc 
pháp). Thế nhưng hâu như chúng ta chỉ 
thây pháp như chúng ta quan niệm là chứ 
không thấy thực tánh của pháp gốc như 
fự' nó thực sự là. Vì vậy, cải thây của 


203 


thiên là thây tât cả các pháp đều có gốc 
pháp vốn không. 


Bài kệ này thực ra chỉ nhằm nói lên chỉ ý 
của sự kiện “niêm hoa ”. Cành hoa trong 
tự tánh chỉ như nó đang là (yathabhui1a) 
chứ không như øj nghĩ là (ciHãmayđ). 
Trong thiền vipassanäa đôi tượng của 
chánh niệm tỉnh giác phải là pháp thực 
fánh tức chính là øóc pháp vốn không 
chứ không phải là pháp khái niệm do tâm 
trí con người qui định. Hội chúng ngơ 
ngác vì mãi lo tìm ý nghĩa trong thê giới 
khải niệm, ngôn ngữ, tư tưởng, quan 
niệm... Riêng ngài Ca-diếp thây cảnh 
hoa như ứ đánh đang là của nó. Điều này 
thiên Nguyên Thủy gọi là ểhấy biết như 
hát (yathabhuta ñanadassana: như thị tri 
kiến) trong trí tuệ chánh niệm tỉnh giác. 


204 


Câu 3 và 4 nói răng ngay khi trao cái gọi 
là pháp không ây thì vẫn không có một 
pháp nào từng là pháp không trong khái 
niệm được cả. Vì khi hình thành khái 
niệm “?háp không” thì nỗ đã trở nên 
“pháp hữu ” rôi. Đây là lời cảnh báo cho 
những aI chạy theo cái gọi là ứánh, là 
không mà không biết răng đó chỉ là ánh 
không trong ý niệm của chính mình. 

(Một sinh viên hỏi) 

- Thưa sư, truyền thuyết Tổ Bồ-đề Đạt- 
ma chín năm ngôi quay mặt vào vách nủi 
có thật không? Nếu có thì cửu niên diện 
bích đó là gì? 

- Nếu bạn gặp Lâm Tế thì không nghe 
một tiêng hét củng hưởng 3U hèo. (Cả 
lớp cười). Ngồi chín năm ai mà chịu nỗi 
(cả lớp lại cười. Thật đó, chẳng lẽ 


205 


không đi ăn uống tắm rửa gì cả sao? Có 
lẽ đây chỉ là một biểu tượng của bích 
quán thiên, ý nói tâm thiên sừng sững, 
thăng tắp như vách đá, không một chút 
vọnơg động mà về sau Lục Tổ Huệ Năng 
ØỌI là tâm bình hạnh trực. 


Cũng theo truyên thuyết Thiên Tông (ghi 
trong Ngũ Đăng Hội Nguyên quyền ]), 
sau khi đức Phật truyền pháp cho ngài 
Ca-diếp, A-nan tò mò hỏi sư huynh: 


- 9 huynh, Thể Tôn ngoài việc (ruyền 
chiếc y vàng cho huynh, còn truyền gì 


khác nữa? 
Ca-diếp gọi A-nan, Tôn giả ứng: 
- Dạ J 
Ca-diếp nói: 


- Cây cột phướn trước chùa đổ. (SS. Lý 
Việt Dũng dịch: Hãy hạ cột nêu phía 
ÍFrWưỚC cửa chua ẩï). 


206 


A-nan liên tỏ ngộ. Sau đó Tô Ca-diếp 
truyền y pháp cho tôn giả A-nan băng bài 
kệ: 

“Pháp pháp bốn lai pháp 
Vô pháp vô ph1 pháp 
Hà ư nhất pháp trung 
Hữu pháp hữu phi pháp. ” 


(Pháp có pháp bổn lại 
Chng pháp chăng phi pháp 
340 ở fFOngØ một pháp 
Có pháp, có phi pháp ?) 


Con người có thói quen dùng lý trí, tư 
tưởng đề phán đoán hơn là trực nhận 
ngay nơi thực tại. Điều này biểu hiện qua 
sự ngơ ngác của hội chúng, và rõ hơn qua 
câu hỏi tò mò của tôn giả A-nan. Nếu 
người ta không gán được vào thực tại 
những phản đoán chủ quan thì cũng nghĩ 


207 


răng đàng sau đó hăn phải có cái gì bí ân. 
Chính thói quen suy đoán này đã không 
những che lấp thực tại ngoại giới mà còn 
đánh mất thực tại đang là nơi chính mình. 
Đó chính là cốt lõi của sự vong thân tha 
hóa, của điền đảo mộng tưởng, luân hôi 
sinh tử. Vì vậy, Tổ Ca-diếp gọi “A-nan!” 
đơn giản chỉ nhăm đánh thức A-nan thoát 
khỏi cơn mê lý trí hướng ngoại để trở về 
với thực tại chính mình. Trở về với chính 
mình, không còn rong ruôi kiêm tìm, thì 
thực tại vốn đã hiển bày ở khắp mỌI nƠI. 
Cây cột phướn đồ sờ sờ ngoài sân chùa 
thỉ Tăng nhân ai mà chăng thấy, thế mà 
Tổ Ca-diếp phải đánh thức A-nan hoàn 
trở lại với chính mình rồi chỉ ra cho mới 
thây được. Ngay trước mắt có gì không 
phải là đạo “xúc mục võ phi thị đạo ” 
hoặc “đương xứ tức chân”, “thực tại 


22 


hiện tiÊH ` W fVvam đSĩ ”) 


208 


“Sandiffhiko `... xưa nay đều cùng một 
sự lý ây. 


Vậy thi các pháp dù chúng ta có đặt cho 
chúng bao nhiêu khái niệm, tên gọi, hay 
nhìn chúng dưới vô số quan điểm khác 
nhau thì chúng vẫn như chúng là hoàn 
toàn độc lập với khái niệm thị phi, xâu 
tốt của con người: 

Pháp có pháp bồn lại 
Chăng pháp, chẳng phi pháp. 


Nhưng do đâu trên một pháp đang là â ây 
(pháp bốn lai) lại sinh ra đúng sai, xấu 
tốt, sang hèn, thiện ác...? Hay nói một 
cách khác vì sao nơi pháp thực tánh lại 
khởi lên pháp khái niệm? 

4O Ở rong một pháp 
Có pháp, có phi pháp? 


209 


Theo Thiên Tông thì khi đã có một niệm 
(ý niệm, tư tưởng) khởi lên thì liền có sự 
phân biệt thiện ác, thị phi (Nhất niệm 
khởi thiện ác đĩ phân), giông như khi một 
đợt sóng lan ra thi kéo theo hàng ngàn 
làn sóng khác (nhất ba động vạn ba tùy). 
Chỉ ngay nơi lục căn thôi, nêu một niệm 
không sinh thì tất cả pháp bốn lai đều 
hiển hiện, ngược lại thì chỉ cần một niệm 
khởi lập tức thực tánh bị che mờ: 


éé 


hát niệm bát sanh toàn thể hiện 
Lục căn tài động bị ván giả `. 


Krishnamurti cũng nói một tư tưởng khởi 
lên luôn đi kèm với ý niệm bản ngã, thởi 
gian, nhân quả và khổ đau. Điều này 
hoàn toàn đúng với mọi người trừ chánh 
tư duy của bậc Thánh Alahán. 


210 


Theo thiên Nguyên Thủy, trong 
Abhidhamma, thì đó là diễn biển của 
những tiên trình tâm (vithi-citta) trước 
đôi tượng nhận thức, hay nói một cách 
khác đó chính là quá trình nhận thức 
(process of cognition). Có ba loại tiễn 
trình nhận thức: 


I Tiến trình tâm qua ngũ môn 
(Pañcadvara vithicitta): Tức quá trình 
nhận thức qua năm giác quan, hay diễn 
tiên của tâm (ciftappavattiyo) khi nhận 
thức (tâm lý) đối tượng bên ngoài (vật lý) 
ngang qua năm giác quan (sinh lý). Diễn 
tiên tương giao vận hành của tiên trình 
tâm — sinh — vật lý này tuân tự diễn ra 
như sau: 

1) Hữu phân (bhavangg): Tâm ở trạng 
thái thụ động, khi chưa khởi lên do một 
tác duyên nảo, giỗng như một dòng nước 


211 


ngâm, lặng lẽ trôi chảy, hàm chứa những 
pháp đã được kinh nghiệm, huân tập và 
lưu giữ từ vô lượng kiếp quá khứ. Tạng 
Pali Abhidhamma gọi đó là bhavanga, 
hữu phân, vì nó là phân (añga) duy trì sự 
sông (bhava) của chúng sinh hữu tỉnh 
(satta hay bhùta). Có thê nói tiêm thức và 
vô thức trong tâm lý học phương Tây là 
hai thuộc tính của bhavanga, nhưng 
chúng ta chỉ có thể xem đó là những từ 
tương đương chứ không hoản toản đồng 
nghĩa, vì chúng không thể thay thê nhau 
được. Tuy A-lại-da thức trong Duy Thức 
Luận có nhiêu điểm giống với bhavahga, 
điển hình như có chức năng tảng trữ kinh 
nghiệm hoặc có tính chât hăng chuyên 
như bộc lưu v.v... có thể so sánh, đối 
chiếu với nhau nhưng cũng không thê 
xem là một được. 


212 


Khi có sự xúc tác của một đôi tượng thì 
bhavanga trôi qua trong 1 sát-na, rồi rung 
động lên và dừng lại trong 2 sát-na kế 
tiếp. Lúc đó tâm bắt đâu khởi lên dưới 
hình thức một tiến trình diễn biên mang 
tính hiện hành năng động chứ không còn 
ở trạng thái bhavanga thụ động nữa, và 
trước khi tiễn trình này chấm dứt, kinh 
nghiệm của tâm ây được thu thập tôi 
chìm vào bhavanga trở lại Như vậy, 
chúng ta có thể nói các tiến trình tâm 
hiện hành khởi lên từ bhavahga và trở về 
trạng thái bhavaga, giông như các đợt 
sóng khởi lên từ dòng nước rôi lại chìm 
vào dòng nước. Lão Tử cũng đã từng 
ngôi xem cái tâm của mình và nói răng: 
“Các phục qui kỳ căn `. Nói là căn hay 
nói theo Duy Thức là căn bản tám thì 
cũng đúng, nhưng theo Abhidhamma thì 
bhavaủga không phải là một cội nguôn 


213 


hay bản thê thường hăng, vĩnh cửu øì cả. 
Bhavanga đơn giản chỉ là trạng thải âm 
thầm, thụ động, vô thức, ngược lại với 
trạng thái hiện hành, năng động, hữu 
thức của tâm mà thôi. 

2) Hữu phân trồi qua 
(Phavang añ1a):Bình thường, như khi 
chúng ta đang ngủ, tâm tạm thời không 
nhận đôi tượng tác động vào, nên không 
nghe, không thây, không tiếp xúc gì với 
bên ngoài, nghĩa là tâm đang ở trạng thái 
trôi chảy lặng lẽ, thụ động và vô thức của 
bhavañga. Nhưng nếu có một đối tượng 
tác động đủ mạnh, như nghe một tiêng 
động lớn, một mùi hôi nông nặc hay một 
vật gì đó xúc chạm vào thân v.v... thì 
bhavanga chỉ có thể tiếp tục trôi chảy 
thêm 1 sát-na trong trạng thái tĩnh lặng 
cô hữu của nó rôi sau đó rung động lên. 


214 


3) Hữu phẩn rung động (bhavanga 
calana): rung động này xảy ra trong Ì 
sát-na trước đôi tượng kích hoạt. 


4) Hữu phần dừng lại 
(Phavang upaccheda) sau khi rung động 
lên tâm thoát khỏi tình trạng hữu phân 
trong 1 sát-na nữa để chuẩn bị cho tâm 
hiện khởi trên đối tượng. 

(Một sinh viên hỏi) 

- Nếu hữu phần đã trôi chảy lặng lẽ như 
vậy thì phải chăng chúng ta có thể thiên 
bằng cách giữ tâm ở trạng thái yên tĩnh 
này để tâm không khởi? 


- Không phải như vậy, nói giữ tâm không 
khởi tức là đã khởi tâm rồi làm sao còn 
tình trạng hữu phần trôi chảy âm thâm 
lạng lẽ được nữa. Lạng lẽ của thiên định 
là tâm an chỉ trên đổi fượnø, mà là đổi 


215 


trọng rất lón, trong khi hữu phân là 
trạng thải lặng lẽ của tiêm thức khi chưa 
có đổi tượng kích hoạt cho nên đó không 
phải là lặng lẽ của thiển định. Còn lặng 
lẽ của thiên tuệ là chánh niệm tỉnh giác, 
đó là trí tuệ lặng lẽ chiếu soi chứ không 
phải trạng thái lặng lẽ thụ động, vô thức 
của hữu phân. Trong cả thiên định lấn 
thiên tuệ đêu kị nhất là để tâm rơi vào 
hữu phần, thụ động và vô thức. 


3) Ngũ môn hướng ftâm (pañca-dvara- 
vajjana): nói tâm chuẩn bị hiện khởi vì 
còn qua một khâu trung gian là bản năng 
phản xạ tự nhiên của các căn môn hướng 
về đôi tượng khi bị tác động, thuộc tâm 
vô nhân duy tác (ahetuka Kiriya CcH14). 
Nếu đối tượng kích hoạt là một hình sặc 
hay ảnh sáng thì phản xạ tự nhiên của 
nhãn môn được đánh thức để hướng đến 


216 


tiếp xúc với đôi tượng, nếu đôi tượng là 
một âm thanh hay tiếng nói thì nhĩ môn 
được đánh thức đề hướng đến đôi tượng, 
cũng vậy, tỷ môn sẽ hướng đến đối tượng 
mùi hương, thiệt môn hướng đến vị, thân 
môn hướng đến vật xúc chạm. 


6) Ngũ thức (pañca-viññana): Khi xác 
giữa các căn môn và các đối tượng trần 
cảnh liên hệ đã được hình thành thì thức 
tương ứng liên phát sinh trong thời gian I 
sát-na chớp nhoáng. Đây là tri giác thuộc 
trực giác giác quan, cái biết máy móc của 
phản xạ tự nhiên, nên đơn giản hơn nhiêu 
SO VỚI ý thức. 

Có thê nói đến đây (cặp) năm thức tâm 
đơn giản nhất mới thật sự xuất hiện dưới 
hình thức vóớ nhán dị thục (vipak ahetuka 
cửa) để làm công việc rât tự nhiên, tự 
động và khách quan là nắm bắt đối tượng 


217 


thực tảnh pháp (paramaffha), nghĩa là 
đối tượng được nắm bắt vẫn còn nguyên 
trạng và trung thực, chưa bị tưởng tượng, 
hồi tưởng và tư tác (cetanä) chủ quan xen 
vào xử lý, đánh giá hay kết luận gì cả, 
giống như chức năng của một máy chụp 
hình thu hình hay máy thu băng thu tiêng 
chứ chưa qua các phân mêm vi tính để xử 
lý theo ý muốn. 


Năm thức không khởi lên cùng một lúc 
mà nhiêu lắm là hai hoặc ba thức cộng 
tác với nhau để xử lý một đối tượng phức 
tạp. Thường thì nhãn, nhĩ, ty, thiệt thức 
cộng tác chung với thân thức vì bỗn căn 
môn này đều năm trên thân. Ví dụ, khi 
mắt thấy sắc mà cảm thấy xôn xang khó 
chịu thì đó là thân thức thọ khổ chứ 
không phải nhãn thức (nhãn thức chỉ thọ 
xả). Như vậy, ở đây, nhãn thức và thân 


218 


thức đã cộng tác trong lúc thấy. Cũng 
vậy, nhĩ thức với thân thức lúc nghe, tỷ 
thức với thân thức lúc ngửi, thiệt thức với 
thân thức lúc nêm. 

Năm thức chỉ làm công tác năm bắt tổng 
thể nguyên bản của đối tượng, như máy 
ảnh cung cấp âm bản trung thực của một 
vật thê theo khả năng của nó. Nghĩa là 
máy tốt hay độ phân giải cao thì ghi hình 
rõ, máy xâu hay độ phân giải thấp thì ghi 
hình mờ, cũng vậy, căn môn (tịnh sắc 
căn) tốt thì năm bắt đôi tượng rõ hơn. Ví 
dụ như mặt sáng, mắt cận thị, mặt viễn 
thị, mắt loạn thị... đêu cung cấp âm bản 
của cùng một đối tượng nhưng độ tỉnh vi 
khác nhau. 

Năm thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần thu 
nhận đối tượng thực tánh bên ngoài như 
nó phản ảnh trung thực qua năm giác 


219 


quan. Trung thực theo nghĩa chưa bị phê 
phán kiểm duyệt, như tấm gương thu 
hình ảnh người soI, chính người soI mới 
làm công việc bình phẩm còn tâm gương 
năm thức chỉ thu nhận đôi tượng như nó 
là mà thôi. 

(Một sinh viên hỏi-) 

- Nếu như năm thức tiếp nhận đổi tượng 
là thực tảnh pháp thì có khác gì trí tHỆ 
hay chánh niệm tỉnh giác. Như vậy chủng 
a có thể tu băng cách giữ tâm ở giai 
đoạn thực nảy đừng cho ÿ niệm của 
trởng khởi lên tức là cũng đồng với trí 
tuệ thiên vipassanä rồi phải không? 


- Không phải, thức này chỉ là võ nhân dđ] 
thục, tuy khách quan trung thực, chưa bị 
ý miệm xen vao, chưa có tác hại Øl, 
nhưng côn thụ độn9, không đu lực 


220 


(bala): tín, tần, niệm, định, tuệ để quản 
chiếu như pháp hành thiên tuệ nên không 
thể giác ngộ giải thoát bằng cách ngưng 
lại ở năm thức. Hơn nữa trên thực tế 
cũng không thể dừng lại một chuổỗi diễn 
biển theo qui luật khách quan của tâm 
(c1ta miyama). 


Khi chúng ta đang chánh niệm tính giác 
thì các thức này phát sinh trong giác 
niệm, nghĩa là được trí tHỆ soI chiếu thì 
“có thể coi như” thức này đã biển thành 
tuệ mà Duy Thức gọi là thành sở tác trí. 
Thực ra, thức là thức (tâm), tuệ là tuệ 
(tâm sở), không thể thức biển thành tuệ, 
nhưng khi thức này được trí tuệ soi chiếu 
thì không bị ý niệm (paññatti) che lấp thể 
thôi. 


221 


Hơn nữa, 5 thực này thuộc võ nhân 
không thê đông hóa với trí tuệ hữu nhân 
trong thiên vipassana được. 


7) Tiếp thọ tâm (sampaficchana): Sau 
khi thức nắm bắt đối tượng liên chuyền 
giao âm bản ghi được cho tiếp thọ tâm, 
giỗng như sau khi chụp hình chúng ta 
đưa phim âm bản cho chuyên viên trắng 
thành dương bản. Chuyên viên này chính 
là tiếp thọ tâm. Tiếp thọ tâm thực hiện 
chức năng chủ yếu là: 

- Tiếp nhận “phim âm bản” của đôi 
tượng do thức giao lại. 

- Làm rõ chi tiết của âm bản băng cách 
chuyên đối thành dương bản, sẵn sàng 
chuyên giao để rửa ra hình. Đây là giai 
đoạn phân tích, ghi nhận từng đặc điểm 


222 


để cung cấp đây đủ thông tin chỉ tiết về 
hình ảnh của đôi tượng. 


- Cung câp thông tin đây đủ chỉ tiết đã 
được phân tích (tương tự như hình thức 
dương bản của một tâm phim) cho suy 
đạc tâm xử lý. 


Vì là tâm vô nhân dị thục (vIipakˆahetuka 
citta) nên những øì tiếp thọ tâm thực hiện 
chỉ có tính máy móc, tự nhiên và tự 
động. Hơn nữa động tác này chỉ diễn ra 
trong 1 sát-na, nên không đủ thời gian để 
lý trí suy luận hữu nhân có thể xen vảo 
như ở giai đoạn tốc hành tâm mà chúng 
ta sẽ nói tới sau. 

ổ) Suy đạc tâm (sanfirana): chức năng 
chủ yếu của suy đạc tâm là: 


- Nhận những thông tin đã được tiếp thọ 
tâm ghi nhận và cung câp. 


223 


- Liên kết, ráp nối, tổng hợp những thông 
tin chi tiết ây lại để làm hiến lộ tướng 
trạng của đối tượng, ví như chuyên viên 
rửa phim dương bản thành một tâm hình 
màu 1Õ nét. 

- Chuyền giao hình ảnh đã được tổng hợp 
cho xác định tâm đưa ra kết luận đôi 
tượng đó là gi. 


Suy đạc tâm cũng thuộc tâm vô nhân dị 
thục nên thực hiện chức năng của mình 
một cách máy móc, tự động, và vì động 
thái này chỉ diễn ra trong l sát-na nên 
không đủ thời gian đề đắn đo lý luận một 
cách chủ quan, hữu ý được. Đây là tổng 
hợp đầu tiên trong quá trình tri giác chưa 
qua khải niệm. 


9) Xác định tâm (voffhapana): sau khi 
thức năm bất đôi tượng một cách tông 


224 


quát, tiếp thọ tâm quan sát từng phân chi 
tiết của đôi tượng băng phân tích từng 
phân, và suy đạc tâm tông hợp chi tiết ấy 
lại ráp nối thành hình, thì xác định tâm 
thực hiện giai đoạn cuối của chức năng 
hiện tưởng: xác định đối tượng ây là gì 
một cách nguyên vẹn như nó là chưa qua 
khái niệm và phê phán đánh giá của tư 
tưởng. Việc xác định này cũng chỉ diễn 
ra trong ÏI sát-na. Xác định tâm được 
dùng trong tiễn trình tâm qua ngũ môn 
chính là ý môn hướng tâm trong ý môn 
tiên trình tâm, vì vậy nó là vô nhân duy 
tác, nghĩa là không có nhân tạo tác thiện 
hay bất thiện. 


Ba động tác thuộc ý ø/ở; (chưa phải ý 
thức) này thực ra chỉ làm rõ đôi tượng 
thực táảnh mà các thức giác quan mới thu 
nhận tông quát, chúng phản xạ như một 


225 


bản năng tự nhiên, tự động và máy móc 
theo cách trực giác giác quan chứ chưa 
có phán đoán chủ quan vì đây là các loại 
tâm quả vô nhân hoặc duy tác mà thôi. 
Sau kiểu nhận thức trực giác giác quan 
này mới xuất hiện phản ứng chủ quan. 


10) Tốc hành tâm (javana): ]avana có 
nghĩa là động tác nhanh, động từ JavatI là 
đi nhanh, hập tập, hối hả. Khi xác định 
đối tượng rôi, tâm liên tỏ thái độ phản 
ứng câp tốc trên đối tượng, nên gọi là tỐc 
hành tâm, quyết định nhanh tính chất tạo 
tác thiện, bất thiện hay bất động của tâm. 
Ví như khi thây một đóa hoa liền ưa 
thích hay nghe tiếng chửi liền nỗi giận 
v.v... Giai đoạn phản ứng tạo tác này diễn 
ra trong 7 sát-na. Tốc hành tâm trong ngũ 
môn tiến trình tâm có thể tương đương 
với mạt-na thức trong Duy Thức Luận và 


226 


tốc hành tâm trong ý môn lộ trình tâm 
mới thật sự tương đương với ý thức trong 
Duy Thức. 


11) Đông sở duyên (ad alambana): có 
nghĩa là cùng đối tượng, đôi tượng đây là 
tốc hành tâm vì vậy nó là bản sao của tốc 
hành tâm, sở dĩ gọi như vậy vì nó làm 
công tác sao lưu (2 sát-na) những øì tốc 
hành tâm vừa mới tạo tác, rôi chìm vào 
kho lưu trữ bhavanga. 


Động tác này giống như khâu save của 
máy tính lưu tài liệu vừa mới thực hiện 
vào My Documents (mặc định), nhưng 
chỉ lưu được bản sao thôi chứ không lưu 
được bản chính (sự kiện). Tốc hành tâm 
ví như việc thưởng thức một món ăn, còn 
đồng sở duyên chỉ quay phim để giữ lại 
sự kiện đó chứ không thê giữ lại chính sự 
kiện đó. 


227 


Đông sở duyên không khởi trong những 
trường hợp sau: 


- Đối tượng của tiễn trình tri giác qua 
năm giác quan (ngũ môn tiên trình tâm) 
không đủ tiêu chuẩn một trần cảnh có độ 
kích hoạt rất mạnh hay rất lớn 
(atimahanta) thì đông sở duyên sẽ không 
khởi lên, nghĩa là sự kiện không đủ rõ để 
sao lưu. Ví dụ một học sinh đang học bài 
bỗng nghe một tiếng gì đó làm em quay 
qua một chút rôi trở lại học bài nøay, đôi 
tượng không gây một phản ứng nào đáng 
kế nên em quên ngay. 


- Đôi tượng của tiên trình ý thức dục gIỚI 
(ý môn tiến trình tâm có dục giới tốc 
hành tâm) không đủ tiêu chuẩn một nội 
cảnh rất rõ (vibhũta) thì đông sở duyên 
cũng không khởi lên vì không có gì để 
sao lưu. Ví dụ đôi lúc chúng ta chợt nhớ 


228 


đến một điêu gì đó nhưng rồi quên ngay 
mà không phản ứng øì cả. 

- Trong hai tiễn trình ý thức tiếp trợ vật 
khái niệm và danh khải niệm, trong các 
tiên trình tâm sắc ĐIỚI, VÔ sắc ĐIỚI. vả siêu 
thế không có đông sở duyên vì tốc hành 
tâm có thể trực tiếp đi vào bhavañga nên 
không cân bản sao đề lưu trữ. 


12) Hữu Phân (bhavanga): sau khi đồng 
sở duyên hoàn thành công việc lưu ký thì 
tâm lại chim vào bhavanga cùng với 
những thông tin vừa mới thu nhặt được 
dưới hình thức kinh nghiệm. 


Nêu không kế bhavanga đâu và cuối thì 
từ hữu phân trôi qua đến đồng sở duyên 
sẽ diễn ra trong 17 sát-na. Một đôi tượng 
vật chất như năm trần phải biên đối chậm 
hơn 17 sát-na mới đủ cho một tiến trình 


229 


tâm khởi lên nhận thức đối tượng ấy và 
trở về bhavanga. 


Trong bhavanga các trữ liệu (Duy Thức 
øọI là chủng tử) không g1ữ nguyên trạng 
thái ban đầu mới được lưu ký mà luôn 
được xử lý hay nói đúng hơn là tự động 
tương duyên, tương tác, tương sinh, 
tương khắc, để tự biến đối và chín mùi 
cho đến khi thành quả hiện hành, đó là 
chuỗi chuyển hóa theo nguyên lý nhân 
quả một cách khách quan, uyễn chuyền, 
tự nhiên và vô thức. Quá trình tự động 
chuyên hóa này có độ vi tế và chính xác 
cực kỳ cao so với với những xử lý máy 
móc được qui định và cài đặt bởi các 
chuyên ø1a vi tính. 


Nếu đối chiếu với Duy Thức Luận thì 
tadˆalambana làm nhiệm vụ năng tàng ( 


230 


adana ), còn bhavanga làm nhiệm vụ sở 
tàng (alaya). 


I) Tiến trình tâm qua ý môn 
(Manodvãra vĩthicitta): Nêu chúng ta gọi 
tiên trình tâm qua ý môn nói chung là 
tiên trình ý thức thì theo Vi Diệu Pháp có 
hai loại ý thức: Y thức có tôc hành tâm 
dục giới và ý thức có tốc hành tâm an 
chỉ. 

1. Tiên trình tâm qua ý môn có tốc hành 
tâm dục giới (kamaJ/avana manodvara 
vifhicita): ý thức này có đối tượng là 
hình ảnh lưu trữ của ngũ trần mà chúng 
ta thường gọi là pháp trần hay nội cảnh 
(Duy Thức gọi là tiền trân lạc tạ ảnh tử), 
như khi tâm nhớ lại một hình sắc, một 
âm thanh v.v... thì tiến trình tâm này khởi 
lên. Tiến trình ý môn có tốc hành tâm 
dục giới lại chia làm hai loại: 


231 


la) Ý môn tiễn trình tâm tiếp 
frọ(anubandhaka manodvara vithicitq) 
là loại ý thức luôn đi kèm ngay sau tiên 
trình qua năm môn để hỗ trợ, làm tăng 
cường độ nhận thức đôi tượng. Duy Thức 
gọi là minh liễu ý thức. Loại ý thức tiếp 
trợ này không đi riêng lẻ mà diễn ra 
thành 4 tiên trình kế tục: 


1.a.1) Tiến trình nắm bắt đổi tượng vừa 
qua (atlaggahana vithicitta) đây là diễn 
tiên phân tích chớp nhoáng trong 7 sát-na 
tốc hành tâm năm bắt từng phân của đỗi 
tượng thực tánh (paramattha) vừa qua mà 
năm thức trước mới thu được. Tiên trình 
này diễn ra như sau: 


- Hữu phân rung động (1 sát-na) 


- Hữu phân dừng lại (1 sát-na) 


232 


- Ý môn hướng tâm (1 sát-na) nắm bắt và 
xác định đôi tượng thực tánh quá khứ 
vừa qua do ngũ thức cung câp. 


- Tốc hành tâm (7 sát-na) phân tích đối 
tượng quá khứ do ý môn hướng tâm vừa 
cung câp. 


- Đông sở duyên (2 sát-na) lưu lại bản 
sao của tiên trình. 


1.a.2) Tiển trình năm bắt đổi tượng tổng 
thể (samihageahana vithij): là diễn tiễn 
tông hợp chớp nhoáng trong 7 sát-na tốc 
hành tâm những chỉ tiết do tiến trình 
phân biệt trên cung cấp đề ráp nỗi thành 
một đối tượng thực tánh tổng thể. Tiên 
trình ý thức tiếp trợ thứ 2 này diễn ra như 
Sau: 


- Hữu phân rung động (1 sát-na) 


- Hữu phân dừng lại (1 sát-na) 


- Ý môn hướng tâm (1 sát-na) nắm bắt và 
xác định đối tượng thực tánh quá khứ do 
tiên trình phân tích từng phân trước đó 
cung cấp. 


- Tốc hành tâm (7 sát-na) tổng hợp lại 
những phân do ý môn hướng tâm vừa 
tiếp nhận và xác định từ tiến trình phân 
tích ngay trước đó. 


- Đông sở duyên (2 sát-na) ) lưu lại bản 
sao của tiên trình. 


1a.3) Tiển trình hình thành vật khái 
niệm (atthapsøahana vith1) với tư liệu đã 
được phân tích và tông hợp từ hai giai 
đoạn trên, tiễn trình này định tướng đôi 
tượng để chế định đó là vật gì (vật khái 
niệm) hay ý nghĩa gì (nghĩa khái niệm). 


234 


Tiên trình vật khái niệm này diện ra như 
Sau: 


- Hữu phân rung động (1 sát-na) 
- Hữu phân dừng lại (1 sát-na) 


- Ý môn hướng tâm (1 sát-na) nắm bắt và 
xác định đối tượng thực tánh quá khứ do 
2 tiên trình phân tích tổng hợp trước đó 
cung cấp. 


- Tốc hành tâm (7 sát-na) nhận biết và 
quyết định đôi tượng do ý môn hướng 
tâm vừa cung câp là vật gì (vật khái 
niệm) hay ý nghĩa gì (nghĩa khái niệm). 

- Hữu phân (2 sát-na) lưu trữ trực tiếp 
không cân đông sở duyên sao lưu. 

Đến đây ý thức đã hình thành được 
những khải niệm vệ tướng trạng (không 
phải tính trạng), vê tông hợp, phương 


235 


hướng v.v... của đôi tượng để lưu thêm 
vào ngăn vật khải niệm hoặc nghĩa khải 
niệm trong kho bhavanga. 


1.a.4) Tiến trình hình thành danh khái 
miệm (namagseahana vifhij): khi đã định 
được tướng trạng của đối tượng là øì thì 
liền định danh, định nghĩa hay kết luận 
về đối tượng ấy. Tiên trình danh khái 
niệm diễn ra như sau: 


- Hữu phân rung động (1 sát-na) 
- Hữu phân dừng lại (1 sát-na) 


- Ý môn hướng tâm (l sát-na) năm bắt và 
xác định đối tượng vật (nghĩa) khái niệm 
do tiễn trình khái niệm hóa vừa cung cấp. 


- Tốc hành tâm (7 sát-na) đặt hoặc gọi 
tên đôi tượng mà ý môn hướng tâm vừa 
cung câp. 


236 


- Hữu phân (2 sát-na) lưu trữ trực tiếp 
không cân đông sở duyên sao lưu. 


Đến đây ý thức đã định được hoặc hôi 
tưởng được tên gọi của đối tượng để lưu 
thêm vào ngăn danh khái niệm trong kho 
bhavanga. 


Ví dụ như khi mắt chúng ta nhìn thây 
một vật (chắng hạn một trái cây) thì sát- 
na đầu chỉ là nhãn thức, sau đó mất 3 sát- 
na nữa để tiếp thu, suy đạc và xác định 
đối tượng thực tánh ấy một cách tổng 
quát cho các bước sau hoàn thành tiễn 
trình tâm qua nhãn môn và chuyên giao 
cho 4 tiến trình ý thức tiếp trợ làm công 
việc phân tích, tổng hợp, định tướng và 
định danh với kết luận đó là trái ôi hay 
trái XOàiI. 


237 


Thường đối với năm thức thì vật khái 
niệm (attha paññatH) được hình thành 
trước rôi mới đến danh khái niệm (nama 
paññatti). Nghĩa là chúng ta biết đối 
tượng là vật (attha) gì trước khi liên 
tưởng đến tên (nàma) gọi của nó. Ví dụ 
như khi thây (nhãn thức) một vật chúng 
ta liên biết vật đó hình thù màu sắc như 
thế nào rồi mới biết tên nó là trái cam 
hay trái mận. Cũng vậy khi nghe một âm 
thanh, ngửi một mùi v.v... 


Riêng với nhĩ thức, trong trường hợp 
nghe một tên gọi thì danh khái niệm hình 
thành trước vật khái niệm. Vì chúng ta 
nghe tên “trái cam” trước rồi mới tưởng 
ra hình thù hương vị của trái cam sau. 

Trong 4 tiến trình tiếp trợ trên thì đôi 
tượng của 2 tiến trình phân tích và tông 
hợp vẫn là thực tánh quá khứ do tiến 


238 


trình nhãn thức ngay trước đó cung cấp. 
Đây là một loại trực giác tâm lý trong 
triệt học phương Tây. 


Tiến trình thứ 3 có đối tượng là vật 
(nghĩa) khái niệm vì đôi tượng thực tánh 
do các giai đoạn trên cung cấp đã được 
khái niệm hóa thành tướng chế định chủ 
quan. Tuy nhiên, đây vẫn là một loại chủ 
quan còn sơ phác, chưa phải là loại chủ 
quan kiên cô hơn được hình thành trong 
tiên trình tâm đơn thuần mà chúng ta sẽ 
nóI Sau. 


Tiên trình thứ 4 có đôi tượng là danh 
khái niệm vì đối tượng vật khái niệm đã 
được mã hóa thành một ký hiệu để đặt 
tên cho nó. Đến đây thì tính chủ quan có 
phân gia tăng, nhưng phải đến ý môn tiễn 
trình tâm đơn thuần mới hình thành quan 


239 


niệm, định kiến, chấp thủ hay bóp méo 
sự thật. 


1b) Ý môn tiến trình tâm đơn thuần 
(suddha manodvara vithicifa) hay Ÿ thức 
đơn thuần là ý thức nội phát với đối 
tượng nội cảnh gọi là pháp trân, không lệ 
thuộc vào ngũ môn bên ngoài. Đối tượng 
nội cảnh nảy phong phú hơn nhiêu so với 
tiên trình ý thức tiếp trợ. Ngoài ân tượng 
về 5 tiền trân, đôi tượng nội cảnh còn có 
tâm, tâm sở, khái niệm và Niết-bàn. Tiến 
trình ý thức đơn thuân diễn ra như sau: 

- Hữu phân rung động (1 sát-na) 

- Hữu phân dừng lại (1 sát-na) 


- Y môn hướng tâm (Ï sát-na) năm bắt và 
xác định các đôi tượng nội cảnh. 


240 


- Tốc hành tâm (7 sát-na) thái độ phản 
ứng có tính thiện, bât thiện trên đôi 
tượng. 


- Đông sở duyên (2 sát-na) lưu lại bản 
sao của tiên trinh. 


Duy Thức gọi ý thức đơn thuân này là 
độc đầu ý thức gôm suy trung ý thức (suy 
tính), mộng trung ý thức (giấc mơ), loạn 
trung ý thức (hoang tưởng), tán vị ý thức 
(suy nghĩ miên man bất định). 


2. Ý môn tiên trình tâm có tốc hành tâm 
an chỉ (apbana Javana mano dvara cita 
vih¡): nghĩa là tiên trình tâm của các bậc 
định sắc giới, định vô sắc giới hay tâm 
siêu thê. Thực ra đây cũng là một loại ý 
thức đơn thuần cao cấp và đặc biệt, có 
thể so sánh tương đương với định trung ý 
thức trong Duy Thức. 


Ví dụ: 

1) Tiến trình tâm thiên thứ nhất sắc giới 
điên ra như sau: 

- Ý môn hướng tâm 

- Chuẩn bị (parikamma): đã sẵn sàng cho 
tâm thiên sắc thứ nhât. 

- Cận hành (upacãra): đã gần với tâm 
thiên sắc thứ nhât. 

- Thuận thứ (anuloma): thuận dòng ởi 
vào tâm thiên sắc thứ nhật. 

- Chuyên tánh (gotrabhũ): chuyền từ tâm 
dục g1ới qua tâm sắc gIới. 

- Thiên thứ nhất (pathama rũpa jhãna): 
tâm an chỉ (appana) với tâm, tứ, hỷ, lạc, 
nhât tâm. 


242 


2) Tiên trình tám thiên thứ nhát võ sạc 
ø/ớ: điện ra như sau: 

- Y môn hướng tâm 

- Chuân bị: đã sẵn sàng cho tâm thiên vô 
sắc thứ nhât. 

- Cận hành: đã gân như tâm thiên vô sắc 
thứ nhât. 

- Thuận thứ: thuận dòng đi vào tâm thiên 
vô sắc thứ nhât. 

- Chuyên tánh: chuyên từ tâm sắc giới 
qua tâm vô sắc gIớI. 

- Không vô biên xứ: Tâm an chỉ trong 
thiên vô sắc giới thứ nhât với nhât tâm và 
xà. 

3) Tiên trình tâm siêu thê của bậc Thánh 
Tu-đä-hoàn điện ra như sau: 


243 


- Chuẩn bị: đã sẵn sàng cho tâm nhập 
dòng siêu thê. 


- Cận hành: đã gần như tâm nhập dòng 
siêu thê. 

- Thuận thứ: thuận dòng đi vào tâm siêu 
thê Dự Lưu. 


- Chuyên tánh: chuyên từ tâm hiệp thê 
qua tâm siêu thê. 


- Tu-đà-hoàn Đạo: tâm châm dứt thân 
kiên, hoài nghi, giới cầm thủ, lây Niệt- 
bản làm đôi tượng. 
- PTu-đà-hoàn Quả. 


Tóm lại, nơi một pháp tùy theo loại tiễn 
trinh tâm nhận thức thuộc /ưởng fri, thực 
tri, thăng tri, tuệ tri hay liễu tri [xem 
mục Nhận Thức II.2| mà thây thực tánh 
hay khái niệm thị phi, thiện ác... Còn tự 


244 


thân pháp ấy vẫn như nó đang là (what is 
being) chứ không phải như hiện tướng 
(that 1s being) được thây là. 


Trong bài kệ truyền pháp của Tổ Thiên 
Tông thứ 9, Buddhamritra (Phục-đà-mật- 
đa), cho Tổ thứ 10, Parsvika (Hiếp Tôn 
Cả), nói rõ: 

“Chân lý bồn vô danh 
Nhân danh hiển chân lý 
Thọ đắc chân thực pháp 
Phi chân diệc phi ngụy.” 


(Chán lý VỐN không tên 
Nhở tến fö chán lý 
Nhận được — pháp chán thật 
K hồng thật cũng không ø1d). 

Bồn pháp, vô pháp, bồn lai pháp, chân lý, 
chân thực pháp... là những từ khác nhau 
nhưng cùng chỉ cho /# thân sự thật như 


245 


nó là tức thực tánh pháp (paramattha). 
Thực tánh pháp luôn hiện diện trước mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhưng ngay sau đó 
tâm trí đã biến nó thành hay qui nó vào 
phạm trù vá khái niệm (afha panñNaffi) 
rôi lại đặt cho nó tên øọI qua đanh khái 
miệm (nama pannafi). Chỉ cô trí tuệ 
chánh niệm tỉnh giác, thâm bát-nhã, hay 
chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn diệu tâm 
mới thấy được thực tánh pháp, băng 
không chúng ta chỉ thây pháp qua phạm 
trù khái niệm chủ quan mà thôi. [Xem 
mục Đối Tượng IL3]. Trong danh khái 
niệm, tên gọi, ngôn ngữ, văn tự chỉ là 
phương tiện để diễn đạt chân lý chứ 
không phải tự thân chân lý ấy. Cho nên, 
khi thây được thực tánh chân thật của 
pháp là đã vượt qua thê giới khái niệm 
thật giả, thị phi, sạch dơ, xâu tỐt... của 
danh xưng, ngữ nghĩa. 


246 


Cũng với ý đó, Tổ Parsvika đã triển khai 
thêm trong bài kệ phó chúc cho Tô thứ 
[1 Punyayasas (Phú-na-dạ-xa): 


“Chân thê tự nhiên chân 
Nhn chân thuyết hữu lý 
Lãnh đặc chân chân pháp 
Vô hành diệc vô chỉ.” 

(T: hể chán, chân fự nhiên 
Đo ftr chán thuyết lý 
Lãnh hội pháp chán ấy 
Chắng đi cũng chắng dừng). 

Theo thiên Nguyên Thủy thì pháp tánh 
(paramattha dhammatã) vốn chân nơi 
tảnh tự nhiên của nó (sabhava) như nó là 
(yathabhutam). Đức Phật và các bậc giác 
ngộ từ chỗ thấy pháp chân tánh ấy 
(yathabhũtã ñãnadassana) mà nói ra để 
chỉ bày sự thật chứ không phải các ngài 


247 


tự ý đặt ra triết thuyết theo quan điểm 
riêng tư của mình. 


Toàn bộ Giáo Pháp do chính đức Phật 
dạy (Buddhasasana) là ngón tay chỉ mặt 
trăng chân lý tự nhiên ấy (nhất thiết t- 
đa-la giáo như tiếu nguyệt chỉ). Và trong 
Majjhima Nikãya chính đức Thế Tôn xác 
định rằng: “Dù Như Lai ra đời hay 
không ra đời thì pháp vẫn vậy”. Các 
pháp vốn chân trong chân tánh tự nhiên 
và tự nội nhưng tùy cái nhìn của mỗi 
người mà có đúng có sai, có câu có tịnh. 
Thực ra, như đức Phật dạy khi tâm thanh 
tịnh thì thấy các pháp đêu thanh tịnh, cho 
nên khi đã thấy pháp tự nhiên chân ấy rôi 
thì không còn 7 hay đừng nữa. 

Một hôm có người đạo sĩ đến hỏi đức 
Phật làm thê nào thoát khỏi bộc lưu (luân 
hôi sinh tử ví như dòng nước chảy cuồn 


248 


cuộn). Đức Phật trả lời: “Như lai không 
bước tới không dưng lại mã thoát khỏi 
bộc lưu”. Đạo sĩ không hiểu, hỏi vì sao. 
Đức Phật nói: “Vì bước tới thì bị cuốn 
trồi dừng lại thị bị chìm đắm ”. 
(Samyutta Nikãya). 


Chúng ta luôn bât mãn với hiện tại và cô 
tiên về phía trước để năm bắt một lý 
tưởng, một sở câu, SỞ nguyện, sở đắc nào 
đó, và dĩ nhiên nó chỉ là phóng ảnh ở 
tương lai của lòng dục vọng. Chính lòng 
dục vọng này cuốn trôi chúng ta vảo 
dòng lũ của tử sinh luân hồi. Hoặc ngược 
lại, chúng ta say đắm trong hiện tại, chỉ 
lo hưởng thụ những đối tượng ưa thích 
rôi châp giữ, dính mặc và đắm chìm, sa 
đọa. Người giác ngộ, đã thây chân chân 
pháp hay pháp chân đế (paramattha 
sacca) thì luôn sông thuận pháp 


249 


(dhammanudhamma patipanno viharatI) 
nên không cân phải bước tới mà cũng 
không dừng lại bất cứ nơi nào trên dòng 
sự sông vốn trôi chảy không ngừng. 

(Một sinh viên hỏi-) 

- Kinh Lăng Nghiêm nói: “Tri kiến lập 
tri tức vô mình bồn”. Vậy có phải tánh 
biết vốn trong sáng, chư pháp vốn chân 
thật, do khởi niệm tìm biết mà tạo ra SỐC 
vô mình? 


- Đúng vậy, trì kiến là nói tắt cụm từ kiến 
— văn — giác - trì tức cải biết trực tiếp 
ban đấu của sáu căn môn đổi với sảu 
trần cảnh. Nếu cải biết đó được soi sảng 
chán thát øọi la chánh kiến, nếu bị nhiễm 
sai lâm ØỌI la tả kiến, nếu cái biết hoàn 
mãn toản diện øọi là Thánh (hay Phát) 
tri kiến. 


250 


Nguyên nhân vô mình tà kiến chính là do 
quả trình hình thành tr tưởn9, quan 
niệm, kết luận, định kiến... từ những khái 
miệm (paHnatH) mà khải niệm thì không 
phải là thực tánh, nó được chế định vì lợi 
ích con người nhưng phân lớn lại là khái 
miệm không thát. Đã láp tri tức dựa trên 
những khái niệm để rồi rơi vào tưởng tri 


2 


và thức trì cho nên øọi là “võ mình bôn `. 


lronø kệ Pháp cu, đực Phát dạy: “Quả 
thật trong sự sụp đồ của chính mình, 
người ngu ổi tìm sở trì và sở đắc mà 
không biết răng hai điêu này làm phân 
hoá đầu óc nó ””. 

Tổ Thiên Tông thứ 12 Asvaghosha (Mã 
Minh), cũng là người đâu tiên đề xướng 
Đại Thừa, trong bài kệ truyền pháp cho 
tố thứ 13 Kapimala (Ca-tỳ-ma-la), đã 


251 


nhắn mạnh tính bất nhị mà người giác 
ngộ không chọn lựa không thủ xả: 


“Ân hiển tức bốn pháp 
Minh ám nguyên bất nhị 
Km phó ngộ liễu pháp 
Phi thủ diệc phi khí.” 

(Án hiển chung pháp sốc 
Minh m VỐn không hai 
Nay trao pháp liễu ngộ 
Không lấy cũng không bỏ). 


Ấn là tự tánh paramattha, hiển là các loại 
khái niệm paññatH. lrong phạm trủ 
paññatti mới có khái niệm tối sáng, trăng 
đen, xâu tốt, thị phi... nhưng ngay nơi 
paramattha thì pháp tánh vẫn không hai. 
Minh ám nguyên bất nhị còn có nghĩa là 
khi minh thây tánh của minh, khi ám thây 
tánh của ám chứ không nên lây minh và 


252 


ám đôi kháng với nhau. Trong kinh Tứ 
Niệm Xứ đức Phật dạy khi sỉ thấy sỉ, khi 
không sĩ thấy không si, tỨC Ở nơi mỗi 
pháp vẫn luôn thấy bất nhị. 


Vì vậy, người liễu ngộ pháp tánh này 
không còn lâm vào thái độ đôi kháng hay 
chọn lựa nhị nguyên theo tư ý tư dục nên 
cũng không cân phải gia công nắm giữ 
hay lìa bỏ bất cứ điêu gì. Thiên sư Huyền 
Các, trong Chứng Đạo Ca, nói: 


“Tuyệt học võ vị nhìn đạo nhán 
Bắt trừ VỌ"Ø HIỆM bất câu chân 
Võ mình thực tánh tức Phát tánh 
Huyễn hoá không thân tức Pháp thân. ” 

Kinh Tứ Niệm Xứ mô tả vị hành giả: “ 

vị ấy sống không nương tựa (anissito), 
không chấp trước (na upãdayati) điều gì 
trên đời (loke)”. Chỉ cần ngay khi đi tuệ 


253 


tri đang ổi... khi thọ khổ tuệ tri thọ 
khô... khi tâm sân tuệ tr1 đang sân... khi 
mặt nhìn thây sắc tuệ trI mắt, sắc, và 
nhân duyên sinh diệt của các kiệt sử... 
chứ không cân gia thêm ý niệm thủ xả 
nào. 

(Một sinh viên hỏi) 

- Không chấp trước thì dễ hiểu, nhưng 


cải sai cái xáu thì sao lại không buông 
bỏ? 


- Ai cũng biết tu là sửa, sửa có nghĩa là 
bỏ cải xâu lấy cái tốt. Điều này thì rất 
đúng trên phương diện tục để (sammuti 
sacca), giữa thể gian, nhưng trong tánh 
để hay chân để (paramattha sacca) thì 
không. Thiên vipassanä và thiển kiến 
tánh đếu lấy chân để (lánh) làm đổi 
trọng nên điêu quan trọng là thấy được 


254 


thực tạnh của pháp chứ không phải sửa 
đổi hay lấy pháp này bỏ pháp kia theo ÿ 
muốn của bản ngã. Do vô mình không 
thấy thực táảnh mà Dị đi dục sai sứ đưa 
đến nghiệp tạo tác có đúng có sai. Sửa 
sai trong vô mình của bản ngã thì chỉ tốt 
ở đởi, nghĩa la chỉ có phước đực chứ 
không công đực Øøì cả. VÌ nh ImỘt người 
năn cái bánh hình vuông, thấy người ta 
năn hình tròn đẹp hơn nên sửa hình 
vuông thành trỏn, thực ra bản chất của 
cát bánh vấn nhự cũ. Cũng vậy, có thể 
sửa xấu thành tốt nhưng bản ngã thì vẫn 
cön nguyên, thậm chí còn sinh ra ngã 
mạn tự cao hơn nữa. 


Trong VI T lẾu có câu chuyện: Một thiên 
sinh đến hỏi VỊ thiến s- 

-_ Có phái ft là sửa không? 
NY HỘI. 


255 


: Không. 
: Vậy là không sửa ? 
Cũng Không. 
V§ Thiền sinh không hiểu, thắc mắc: 
-_ Như vậy tt phái làm sao? 
Sư đáp: 
- Không sửa thì kẹt cải này, sửa thành ra 
cái khác. 
Chỉ cần trong pháp không mê, còn pháp 
tự biết phải làm gì trong sự vận hành tất 
yếu của chính nó. Pháp tự sinh tự hoá, tự 
xả tự diệt không cân bản ngã xen vào 
năm giữ hay loại trừ theo tư ý tư dục của 
mình làm cho vấn đề càng rắc rồi thêm. 


Tổ Thiên Tông thứ 14 là Nagarjuna 
(Long Thọ), cũng là vị tô xiến minh triết 
học tánh không (Trung Quán Luận) một 
lần nữa xác nhận tính bất khả chứng đắc 


256 


của pháp, trong bài kệ phó chúc cho tổ 
thứ 15 Kanadeva (Ca-na-đê-bà): 


«U pháp tâm bất chứng 
Vô sân diệc võ hỷ.» 

(Nơi. pháp tám Không chứng 
Không phiên cũng chăng VÌ). 


Theo tinh thân thiên vipassanãa được ghi 
trong Kinh Đại Tứ Niệm Xứ là “...fmh 
cân (ãtãp), chánh niệm (satima), tỉnh 
giác (sampajãno), không tham ưu điều gì 
ở — đời (natthi lok€ abhIha 
domanassam) ”. 


Vì pháp là vô thường, vô ngã nên không 
có người chứng đắc, không có pháp sở 
đặc, nghĩa là chỉ cần chánh niệm tỉnh 
giác để thây đúng thực tánh của pháp chứ 
không để cho tham ái (abhijjhã) và sân 
hận (domanassa) xen vào chi phôi. Từ 


257 


chứng đắc thường được dùng trong kinh 
hoàn toàn không có nghĩa là năm giữ một 
pháp sở đắc nào mà ám chỉ là đã thể 
nghiệm qua một tiến trình tâm trên đôi 
tượng thực tánh của pháp. Đề thể nghiệm 
trung thực và chính xác như vậy thì 
không được phán đoán chủ quan theo 
tỉnh cảm hỷ ưu của minh. 


Tổ thứ 16 Rahulata (La- hầu la-ta) trong 
bài kệ truyền pháp cho tổ thứ J7 
Sanghananddi (Tăng-giànanđề) vẫn 
khắng định lại những yếu tính của Thiền 
Tông, mà đó cũng chính là cốt lõi của 
thiên vipassana Nguyên Thủy: 

‹U — pháp thật vồ chứng 
Bắt thủ diệc bắt ly 
Pháp phi hữu vô fWỚINØ 
Nội ngoại vấn hà khởi 


258 


Chính vì pháp thật sự không thể nắm bắt 
được (@ pháp thật vô chứng) nên cũng 
không thể từ bỏ hay giữ lại (bắt thủ diệc 
bắt y). Trong thiên vipassanã, điều này 
rất rõ vì chánh niệm tỉnh giác không thể 
dừng lại, cho dù chỉ hai sát-na, trên bất 
kỳ đối tượng nảo, giỗng như người rơi 
kiêm trên sông mà lại đánh dâu mặt nước 
để tìm thì tuyệt không thể được. Ngay cả 
định cũng chỉ có thê định trên một fỚNØ 
do tưởng sinh chứ không thể định trên 
thực tánh của đề mục. 


Nêu ngay nơi thực tánh pháp hành giả 
hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác thì khái 
niệm có không, thiện ác, đúng sai... 
không thể xen vào (pháp phi hữu vô 
fzớng) nên không những nội tâm tịch 
tịnh mà đôi tượng cũng hoàn toàn trung 


thực như nó là, thì trong ngoài làm sao 
khởi vọng niệm (øổ¡ ngoại vấn hà khởi). 
(Một sinh viên hỏi) 

- Ai cũng biết giáo lý cơ bản của Phật 
giáo, chung cho cả Nguyên Thủy và Phái 
Triển, gói gọn trong cấu kệ Pháp Cú: 


«Chư ác mạc tác 
Cung thiện phụng hành 
Tự tịnh kỳ y 


1T, hị chư Phát giáo.» 


Hơn nữa trong pháp môn Tứ Chánh Cần, 
đực Phát dạy: 


Ác Vị sanh sử bắt sanh 
Ác di — sanh sử frư đoạn 
lhện vị sanh sử phát sanh 
Thiện đi sanh sứ tăng trưởng. 


260 


Như vậy, có phải hoàn toản trái VỚI tỉnh 
thân “mình ám bắt nhị”, “bất thủ bất 
khí” của Thiên Tông và “không tham 
ưu”, “không chấp trước” của Thiên 
Wipassana không? 


- Câu hỏi này tương tự như câu hỏi trước 
nhưng rõ ràng hơn. Tất nhiên những 
điểm giáo lÿ cơ bản trên cũng như nhiễu 
pháp môn tu tập thuộc giới phần, định 
phần do đức Phật dạy đêu hoàn toàn 
chính xác trong lãnh vực có đổi tượng là 
khái niệm chế định (oanHafI) theo tục để 
(sammutfi sacca), trong khi Thiên Tông 
và Thiên Vipassanä thì lấy đối tượng là 
thực tảnh pháp (sabhãva) theo chân để 
(paramattha sacca) nên cách thể hiện có 
khác nhau nhưng không mâu thuần. 


Chúng ta thường hiểu lâm lời dạy của 
chư Phật, chứ Tó, điện hình nhự trong 


261 


hai điểm giáo lý cơ bản nêu trong câu 
hỏi mà chúng ta dễ dàng thấy đó là pháp 
đổi trị: từ đối trị sân, thiện đổi trị ác, 
mình đổi trị ám v.v... và cũng có nghĩa là 
lấy pháp này bỏ pháp kia, giữ pháp này 
loại pháp nọ. Nguyên tắc thỉ hoàn toàn 
dụng nhưng hiểu lâm trong cách thể 
hiện. Nếu thể hiện trong tu tập đúng thì 
không hệ có mâu thuấn giữa hai lãnh 
vực. 


Đổi trị nhưng không có nghĩa như lấy 
thuốc trụ sinh để diệt virus. Không phải 
lấy tâm từ để diệt sân hận... mà khi bạn 
có niệm tr thì niệm sán không khởi. Định 
luật của tám là không bao giở có hai tâm 
cunơ khởi, vậy làm sao có từ và sản cùng 
hiện diện để phải đánh nhau một mắt một 
còn được. Nếu chúng ta thường có tâm từ 
thì sân không có mặt, nghĩa là không cần 


262 


Øøia tâm đổi (rị mà pháp tự đổi trị, nên 
rong mỗi tâm vẫn bắt nhị không hÊ có 
nhị nguyên đổi kháng mà vẫn hoàn toàn 
đúng với pháp môn tỉnh tấn và câu kệ 
ngôn “ch ác mạc tác... nh đã nói 
irên. 


Trong Thiên Vipassanãä và Thiên Tông 
điều này càng rõ hơn khi ngay nơi một 
niệm trọn vẹn (chảnh niệm) với niệm ấy 
và không mê mở (tính giác) trong niệm 
ấy thì không cân gia tâm thủ xả mà pháp 
sẽ tự chuyển hoá trong vận hành của nó. 
Tổ Sanghanandi (Tăng-già-nan-đểề) thứ 
17 phó chúc cho Tổ Gayasata (Già-da- 
xá-đa) thứ 18 bài kệ truyền pháp: 

‹Tâm địa bốn vô sanh 
Nhân địa — tùng duyên khởi 


263 


Duyên chủng bất tương phương 
Hoa quả diệc phục nhĩ.» 


(Đái tâm VỐN không sinh 
Nương đất theo duyên khởi 
Giống duyên chẳng hại nhau 
Hoa quả cũng như vậy.) 


Tâm địa ở đầy ám chỉ thực tảnh của tâm. 
Thực tánh của tâm hay của pháp dĩ nhiên 
đêu không sinh. 

Và khi xúc duyên mới sinh khái niệm, 
qua tiễn trình tâm hay thập nhị duyên 
khởi. Đó cũng là chuyện tự nhiên, chỉ 
cân sinh mà không chấp thủ (Kinh Kim 
Cang: Ung vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm), 
không hại nhau (bất ương phương) thì 
sinh cảng nhiều càng tốt mới đại dụng 
(hoa quả), như Lục Tổ TÔI: “Đối cảnh 
(âm số khởi” chứ đâu cần phải bám trụ 


264 


vô sinh. Bám trụ vô sinh là “âm không 
frệ tịch `. 


Điêu này một lần nữa được xác chứng 
trong bài kệ truyền pháp TỔ thứ I8 
Gayasata cho Tổ thứ 19 Kumarata (Cưu- 
ma-la-đa): 


«Hữu chủng hữu tâm địa 
Nhân duyên năng phát manh 
U duyên bất tương ngại 
Đương sanh, sanh bất sanh.» 

(Có giống có đất tâm 
Do duyên thường nấy mâm 
Nơi duyên không đổi ngại 
Đang sinh, vẫn bất sinh). 


Trong pháp hành thiền vipassanã, tinh 
thân ngay nơi sinh diệt thấy rõ thực tánh 
sinh diệt (upbpadavaya dhammino) chính 
lả không sinh diệt luôn được thể hiện 


265 


trong chánh niệm tỉnh giác đôi với tất cả 
pháp hữu vi. Lão Tử Đạo Đức Kinh nói: 
"Phù duy bệnh bệnh thị đĩ bất bệnh”, dù 
bệnh thân hay bệnh tâm (phiên não) nếu 
thây nó như nó là tức đã không còn bệnh 
hoạn phiên não nữa. Vậy vô sanh ở đây 
không có nghĩa là cô găng giữ yên không 
cho sinh khởi mà chỉ cân không mê mờ 
nơi sinh khởi thì vẫn “đương sanh sanh 
bất sanh ”. 

(Một sinh viên hỏi) 

- Thưa thây, khi con chăm chú nghe 
giảng thì con hiểu được lời giảng, nhưng 
khi con quay lại biết con đang nghe thì 
con không hiểu thây giảng gì. Như vậy có 
phải là nghe pháp và nghe lại chính mình 
“tương phương”, “tương ngại ” không và 
làn sao để “Duyên chủng bất tương 
phương” hay “U duyên bất tương ngại? 


266 


Tổ Cưu-ma-la-đa trong bài kệ truyên 
pháp của mình đã chỉ rõ thêm cho Tổ thứ 
20 Jayata (Xà-dạ-đa) mối băn khoăn của 
đa số hành giả là phải giải quyết sinh tử 
thế nào: 

‹lánh thượng bn vô sanh 
VỊ đối câu nhân thuyết 
U pháp ký vô đặc 
Hà hoài quyết bất quyết.» 


(rong lánh vốn không sinh 
Vì Hgười cầu MỚI HỘI 
Nơi pháp đã không được 
Cần øì giải cùng không). 

Hành giả khi chưa thây pháp (ngộ) 
thường lúng túng trong việc giải guyết 
sinh từ, phiên não và luôn rơi vào tỉnh 
trạng đổi kháng vọng, và tâm cầu chân. 
Điêu này chỉ làm tiêu hao năng lực vì đối 


267 


kháng vọng là sân si, tâm câu chân là 
tham ái đưa đến “ duyên tương ngạt”. 
Người thây pháp đã biết nơi thực tánh 
không sinh cũng không đặc nên giải 
quyết hay không giải quyết đều tùy 
duyên, không thành vẫn đề, không gì trở 


ngại. 


Toàn bộ kinh Tứ Niệm Xứ Nguyên Thủy 
đều biểu hiện rất rõ nét điều này khi 
chánh niệm tỉnh giác trên thực tảnh của 
thân, thọ, tâm, pháp, bên trong và bên 
ngoài. Thân, thọ, tâm, pháp luôn luôn 
chuyên biến nên chánh niệm tỉnh giác 
phải sâu kín mới thuận dòng pháp để 
thây tận thực tánh, hễ hời hợt dừng lại 
nơi hiện tướng bên ngoài là rơi vào lý trí 
tình thức, rơi vào phiên não tử sinh. Đó 
cũng là ý nghĩa bài kệ truyền pháp của 
Tổ thứ 22 Manorhita (Ma-noa-la): 


268 


(Tâm tùy vạn cảnh chuyển 
Chuyền xứ thực năng u 
Tủy lưu nhận đặc tánh 
Vô hỷ phục vô ưu.» 


(lâm theo vạn cảnh chuyển 
Chỗ — chuyển thực thám sâu 
Thuận dòng nhận ra tánh 
Không vui lại chẳng sâu). 


Đây là điêu những hành giả sâu sắc trong 
thiên vipassana đêu thây rõ một cách cụ 
thê từng sát-na mà cũng là điêu mà Tô 
Huệ Khả sau này nói là “rõ rang thưởng 
biết” (liểu liêu thưởng trì). 

(Một sinh viên hỏi) 

- Tạm, tảnh vốn võ sanh, vậy có phải 


(tước một niệm sanh và sau một niệm dưt 
là tâm võ sanh ây không? 


269 


- Chnơ đúng, củng không đúng. Phải xem 
(tước một niệm sinh và sau một niệm dưt 
là tâm gì mới được. Nếu đó là bhavanga 
hay a-lại-da thức thì tuy Không sinh khởi 
nhưng chứa đây mâm móng sinh khởi 
của VÔ mình di dục ØỌI là tÙy TIẾN 
(anusaya) nên không phải là võ sanh. Vô 
sanh đúng nghĩa là ngay khi sinh vẫn 
không muội, tánh giác không mắt nên 
mỚI nói “Đương sanh, sanh bất sanh ”. 


(Một sinh viên khác:) 


- Khi con đang ngồi thiên mà dòng tư 
tưởng hiện lên lục đó con phải làm gỉ? 


- Đừng cô găng giải quyết, đừng đè nén 
đổi kháng, đừng kết luận nó là chơn hay 
vọng, dưng tô thái độ giữ hay bỏ, tham 
hay ưu. Đơn giản chỉ cần sáng suốt thấy 
rõ nó đang sanh diệt như nó là. Chủ yêu 


270 


không muỘI (mình, giác) chứ không lãng 
xăng giải quyết theo tư ÿ tư dục của bản 
ngã. 


Như chúng ta đã thấy, tính biết (giác 
tảnh) trong trí tuệ chánh niệm tỉnh giác 
(thiền nguyên thủy) hay trong “liễu liễu 
thường tri” (thiền phát triển) không phải 
là cái biết của tưởng tri (sañjãnãti), thức 
tri (vijanatI) hay tỷ lượng thông thường 
trong phạm trủ khái niệm (paññattI) và 
kiến thức qua đánh giá, so sánh, vì vậy là 
cái biết không thể nghĩ bàn (aciñteyya) 
mà Lão Tử gọi là “#i bất trí thượng” 
nên ông nói: “#¡ giả bất ngôn, ngôn giả 
bát trì” hay "tí giả nhược ngư”. 
KrishnamurtI cũng nói “?øưởi nảo fự 
cho mình đã biết cái gì thì anh ta chưa 
biết gì cái đó ”. Theo Thiên Tông, hễ cho 
răng đã biết bốn tâm bồn tánh chính là 


271 


đang mắc phải bệnh thiên. Đơn giản chỉ 
vì tánh biết trực tiếp của tuệ giác trên 
thực tánh pháp (paramattha) không phải 
là cái biết gián tiếp của thức tri trên 
tướng giả định (paññatfti). Đó là lý do tại 
sao Tổ thứ 23 Haklena (Hạc-lặc-na) 
trong bải kệ truyền pháp của mình đã 
nóI: 


Nhận đắc tâm tánh thời 
khả thuyết bât tư nghì 
Liêu liêu vô khả đặc 


Đắc thời bất thuyết tri.» 


(Lúc nhận ra tâm tảnh 
Mới /161i không nghĩ bản 
Rõ ràng không thể đạt 
Lúc đạt chẳng nói biết). 


Thức tri dựa trên kiên thức thu thập hay 
vay mượn từ bên ngoài nên có thê nói là 


272 


biết, như nói tôi biết đây là cái bàn, đây 
là cây viết v.v... còn tri kiến chơn chánh 
là vô ngôn nên thấy biết trực tiếp đôi 
tượng thực tánh, không rơi vào ý niệm 
thị phi, như Tổ thư 25 Basiasita (Bà-xá- 
tư-đa) đã nói trong bài kệ truyền pháp: 


(Thánh nhân thuyết trí kiến 
Đương cảnh vô thị phi.» 


Phật tri kiến, Thánh tri kiến không thê 
nói đó là cái biết theo nghĩa thông 
thường trong thế giới ý niệm được, mà 
đó chính là Chánh Pháp Nhãn Tạng, 
Niết-bàn Diệu Tâm vậy. 

Nhiều nhà nghiên cứu thiên học nghi ngờ 
Thiên Tây Trúc (Thiên Trúc) chỉ là một 
hình thức lịch sử hư cấu, hay đúng hơn 
chỉ là huyện thoại. Chính Thiên Đông Độ 
do Tổ Đạt-ma sáng lập mới thật sự là 


273 


Thiên Tông phát xuất từ điều kiện văn 
hoá, xã hội, triết học, tôn giáo... đặc thù 
của đât nước Trung Hoa, và sự vận dụng 
tài tình của Bồ-đề Đạt-ma CÙng VỚI Sự 
phát huy tuyệt vời của Tổ Huệ Năng đã 
đưa Thiền Đông Độ lên đến đỉnh cao 
trong hệ Phật Giáo Phát Triển, đồng thời 
lại đạt được sự khế hợp rât nhuân nhuyễn 
với hệ Thiên Phật Giáo Nguyên Thủy. 


Tuy nhiên, phải nói rằng cho dù những 
bải kệ truyện pháp chỉ do một người đời 
sau đặt ra, thì giá trị thiên ý trong những 
bài kệ ây vẫn rât cao, và nhất là rất phù 
hợp với ứhiên sự trong pháp hành Thiên 
Nguyên Thủy. Điều này chứng tỏ rắng dù 
Thiên Tông Tây Trúc không có thật như 
được ghi trong lịch sử 28 vị Tổ Thiên 
Tông trên đất Án thì, không nghi ngờ gì, 


274 


cốt lõi của thiên vẫn đông nhất và xuyên 
suôt từ Nguyên Thủy đên Phát Triên. 
(Một sinh viên hỏi) 

- Chự TỔ nói: Tâm, pháp đếu bắt khả 
đặc, bát khả chưng, trong Khi có nhiÊu 
ngữ lục khác lại nói đäc pháp, chứng đạo 
v.v... 1⁄1 vậy có mâu thuán không? 


- Trong những thành nơữ võ chứng, Võ 
đắc, bất khả chứng đắc thì chữ chứng, 
chữ đắc có nghĩa là nắm giữ, chiếm hữu 
một sở đắc hăng mong ước. Điểu này chỉ 
có thể được trong khái niệm chế định, 
côn frong thực tánh pháp thì đụng là 
không thể được. 


Ngược lại trong nhóm từ đắc pháp, 
chứng đạo thì đắc, chứng chỉ có nghĩa là 
đã trải nghiệm qua một tiền trình tâm mà 
thôi chứ không có ai và có gì để nắm giữ 


275 


hay chiếm hữu cả. Chứng đắc trong ngôn 
ngứự Pah là sacchkmya hay 
sacchikarana do động tử sacchiRarofl có 
nghĩa là trải nghiệm hay chứng kiến một 
sự kiện. Với nghĩa này thì thực tảnh mới 
có thể chưng đặc thật sự, còn khái niệm 
chế định thì không thể nào được. Vậy do 
chúng ta nhâm lẫn ngữ nghĩa mà hiểu sai 
chứ các thiên sự không mâu thuẫn nhau 
đầu. 


B. Thiền Tông Đông Độ: 


Đông ĐỘ ám chỉ Trung Quốc để phân 
biệt với Tây Trúc tức Án Độ, vì vậy 
Thiên Đông Độ cũng được gọi là Thiên 
Tông Trung Hoa. Trước khi Thiên Tông 
Trung Hoa ra đời, Phật Giáo bản xứ đã 
có một bê dày lịch sử hơn 5 thê ký, ít 
nhất cũng từ thời Hậu Hán, thế ký thứ I 
CN. Vị sơ tổ sáng lập Thiên Tông Trung 


276 


Hoa là một nhà sư Án Độ tên 
Bodhidharma (Bồ-đề Đạt-ma), sang 
Trung Hoa bằng đường biên, vào triều 
đại Lương Võ Đề, cuỗi tiên bán thê kỷ 
thứ 6 CN (525-536), tức khoảng trên 
1.100 năm sau Đức Phật Niễt-bàn. Tổ 
Đạt-ma truyền y pháp cho Nhị tổ Huệ 
Khả (487-593), Nhị tô truyền cho Tam tô 
Tăng Xán (?-606), rôi đên Tứ tô Đạo Tín 
(580-651), Ngũ tổ Hoăng Nhẫn (602- 
675) và cuôỗi cùng là Lục tổ Huệ Năng 
(638- 713). Sau Lục tổ tuy không còn 
truyền y pháp nhưng Thiên Tông Trung 
Hoa tiếp tục phát triển rất đa dạng và 
phong phú, đặc biệt là sự hình thành của 
năm thiên phái gọi là ngũ gia thiên tông: 


l) Tông Qui Ngưỡng do thiên sư Linh 
Hựu (771-853) khai sáng, đê lại Đàm 


277 


Châu Qui Sơn Linh Hựu Thiên Sư Ngữ 
Lục. 


2) Tông Lâm Tế do thiền sư Nghĩa 
Huyện (787-867) sáng lập, lưu truyền 
Trân Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền Sư 
Ngữ Lục, gọi tắt là Lâm Tế Ngữ Lục. 


3) Tông Tào Động do thiền sư Lương 
Giới (S07-889) xiên khai, tác phẩm lưu 
lại có Bảo Cảnh Tam Muội Ca, Huyền 
Trung Minh. 4) Tông Vân Môn do thiên 
sư Văn Yến (864-949) chủ xướng, có 
Vân Môn Khuông Châu Thiên Sư Quảng 
Lục. 


5) Tông Pháp Nhãn do thiên sư Văn Ích 
(855-956) sáng lập, có lưu hành Kim 
Lăng Thanh Lương Văn Ích Thiên Sư 
Ngữ Lục. Về sau chỉ còn lại hai tông 
Lâm Tế và Tào Động, nhất là tông Lâm 


278 


Tê được truyên thừa rộng rãi và lâu dài 
nhât. 


Thiên Tông ra đời trong một bôi cảnh 
lịch sử triết học, tôn giảo Irung Hoa vừa 
rất phong phú vừa rất phức tạp. Ngoài 
Không Giáo, Lão Giáo với những hệ 
thông tư tưởng triết học, tôn giáo, chính 
trị đã thấm nhuân sâu sắc tại bản địa, 
Phật Giáo cũng đã được du nhập và tạo 
một uy tín lớn lao, ăn sâu tận gốc rễ 
trong mọi tâng lớp người dân Trung Hoa, 
với nhiều hệ tư tưởng Phật học liên hệ 
đến các bộ kinh, luận nỗi tiếng của cả 
Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa trong hệ Phật 
Giáo Phát Triển (nhưng hâu như chưa có 
Kinh Điển Pãli Chánh Tạng nào của Phật 
CIáo Nguyên Thủy được dịch thuật, 
ngoại trừ bộ chú giải Visuddhi Magsa 
của Ngài Buddhaghosa được dịch vào 


279 


thời Đại sư Trí Khải, những kinh luận 
khác viết băng Sanskrit của các bộ phái 
Tiểu Thừa (không phải Nguyên Thủy), 
kế cả các bộ A-hàm (Agama) đã thịnh 
hành tại Trung Hoa, đại biêu như: Thành 
Thật Luận của HarIvarman, luận sư thuộc 
Tiểu Thừa Kinh Lượng Bộ 
(Sautrantikavada), A-t-đạtma Câu-xá 
Luận của Vasubandhu (Thế Thân), vảo 
thời đó còn là luận sư thuộc Tiêu Thừa 
Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastiväda). Tam 
Luận Tông dựa trên ba bộ luận Đại Thừa: 
Trung Quản Luận, Thập Nhị Môn Luận 
của NagarJuna (Long Thọ) và Bách Luận 
của Aryadeva (Thánh Thiên). Nhiếp 
Luận Tông dựa trên Nhiếp Đại Thừa 
Luận của Asanga (Vô Trước), về sau 
phát triển thành Pháp Tướng Tông với 
thêm các bộ như Duy Thức Nhị Thập 
Luận, Duy Thức Tam Thập Tụng, Đại 


280 


Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận của 
Vasubandhu (Thế Thân, sau khi trở thành 
luận sư Đại Thừa), Thành Duy Thức 
Luận của Hộ Pháp (Dharmapala). Luật 
Tông dựa trên Tứ Phân Luật, Niết-bàn 
Tông dựa trên bộ kinh Đại Bát-niễt-bàn, 
Địa Luận Tông dựa trên Thập Địa Kinh 
Luận, Tịnh Độ Tông dựa trên Cực Lạc 
Quốc Độ và Quán Vô Lượng Thọ Kinh, 
Thiên Thai Tông dựa trên kinh Pháp 
Hoa, Hoa Nghiêm Tông dựa trên kinh 
Hoa Nghiêm, Chân Ngôn Tông, Mật 
Tông hay còn gọi là Kñm Cương Thừa 
dựa trên kinh Đại Nhật, Kinh Kim 
Cương Đảnh v.v... (Có một số tông thành 
lập sau Thiên Tông nhưng kinh luận của 
các tông phái ấy đều đã có ảnh hưởng sâu 
rộng tử trước). 


281 


Vì các tông phái phát triển theo nguyên 
tắc khế lý khế cơ nên mỗi tông vận dụng 
triển khai một sở trường khác nhau dựa 
trên giáo lý Đức Phật cho phù hợp với 
pháp môn riêng của tông phái minh, do 
đó không tránh khỏi tranh giành ảnh 
hưởng, đôi lúc trở nên đối nghịch giữa 
tiêu và đại, hữu và vô, tánh và tướng, 
hiển và mật v.v... dần dân xa rời gốc tế, 
đi theo nhánh ngọn riêng (nên gọi là mạt 
pháp). Hơn nữa trong quá trình phát triển 
cũng không khỏi bị ảnh hưởng tư tưởng 
hay nghi lễ, tập tục của các Tôn Giáo 
khác, như Bà-la-môn, Bái Hỏa Giáo ở Ấn 
Độ, Không Lão ở Trung Hoa, Mật giáo ở 
Tây Tạng, Thân Giáo ở Nhật Bản v.v... 
Nói chung, ngoài sự phát triển chân 
chính, không lìa gốc chánh pháp, một sô 
tông phái đã triển khai hai hướng nguy 
hiểm đáng cảnh giác: về 7ÿ, quá thiên 


282 


nặng về văn chương, ngôn ngữ, triệt học, 
đôi khi cả siêu hình học nữa; về sự, hoặc 
quá nghiêng về hình thức khuôn khô chi 
ly có tính giáo điêu, khắc kỷ, hoặc quá 
vong thân, hướng ngoại cầu huyện. 
(Những tông phái này phân lớn phát triển 
trên một hoặc vài ba bộ kinh luận riêng 
của mìinh nên được gọi chung là giáo 
tông). Mặt khác, ảnh hưởng Không Lão 
không phải không có, nhưng bị Không 
Lão bài xích thì nhiều hơn. 

Đứng trước tình hình đó, Tổ Bô-đề Đạt- 
ma không thể lại tiếp tục truyền Phật 
Pháp vào Trung Hoa theo hướng kinh 
luận đã có sẵn quá nhiêu, Ngài quyết 
định đi theo con đường sáng tạo, không 
sử dụng kinh luận của các giáo tông, 
cũng không tự mình lập ngôn dựng 
thuyết, bởi vì như vậy chỉ đồ dầu vào lửa, 


283 


vừa làm cho tình hình mâu thuẫn giữa 
các luận phái phát triển căng thăng thêm, 
vừa có chỗ cho ngoại nhân có cơ phản 
biện. Đến đây chúng ta thây “Giáo ngoại 
biệt truyền, bất lập văn tự” là chọn lựa tài 
tình đây trí tuệ của một con người mang 
sứ mạng truyên thừa Con Đường Giác 
Ngộ đích thực vào một xứ sở mà Phật 
Giáo đã nặng mùi chữ nghĩa bác học lẫn 
với màu sắc tín ngưỡng vừa huyền bí vừa 
bình dân. Vậy con đường giác ngộ của 
Tổ Đạt-ma được thực hiện như thê nào? 
Rất đơn giản, không lý luận vòng vo, 
không hướng ngoại câu huyện, mà là 
“Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành 
Phật”. 

Giáo ngoại biệt truyền ở đây không có 
nghĩa là truyên riêng ngoài giáo pháp của 
Phật. Bởi vì, thực tế hầu như không có vị 


284 


thiên sư nỗi tiếng nào mà không đây ắp 
một vài bổ kinh luận. Ngài Huệ Năng 
không biết chữ vậy mà cũng phải nghe 
Ngũ Tổ đọc kinh Kim Cang đến câu 
“Ung vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” mới tỏ 
ngộ. Và dễ hiểu là trong chúng ta ai cũng 
có thể tự hào là “giáo ngoại” dễ dàng 
nhưng mấy ai dám tự cho mình là chưa 
từng xem qua một kinh luận, ngữ lục 
nào? Hơn nữa, nếu giáo pháp của Đức 
Phật dễ dàng loại bỏ như thế thì tại sao 
“Ly kinh nhất tự tức đông ma thuyết”? 
Và vị sao Thiên Tông lại nói răng Tổ 
Đat-ma truyền cho Tổ Huệ Khả kinh 
Lăng Cià Tâm Ấn? Thực ra, Đức Phật 
cũng đâu có tự ý lập ra hệ thông kinh 
giáo gì đâu? Ngài chỉ khai thị một sự thật 
hiển nhiên, mỗi người có sẵn, cứ ngay đó 
mà vào, vì chính Ngài xác nhận là “Dù 
Như Lai ra đời hay không ra đời thì sự 


285 


thật vẫn vậy”. Thiên sư Bạch Ấn nói: 
“Ngàn Phật dù xuất thế không thêm bớt 
một lời” cũng với ý đó chứ không phải 
bài bác lời Phật. Cho nên chúng ta cần 
phải phân biệt hai loại kinh giáo: Kinh 
giáo nhằm chỉ thăng sự thật khách quan 
của Phật với kinh giáo nhăm lập ra hệ 
thống triết học tôn giáo chủ quan dựa 
trên niềm tin (siêu hình) hay tri thức 
(luận lý) của hậu nhân hay những tôn 
giáo nặng tính triết học và giáo điều. 
Thực ra, ý Tổ chỉ ngầm muôn cảnh báo 
với chúng ta là “Ta sẽ truyền Chánh Pháp 
băng một “mẹo? khác đề chỉ thăng sự thật 
ngay nơi các ngươi, mà xưa kia Phật đã 
nói rồi nhưng bị hiểu lầm nên người ta cứ 
mãi hướng ngoại cầu huyện, các ngươi 
phải tình ý một chút mới nhận ra, chứ 
đừng có đi theo con đường lập kinh viết 
luận, chỉ vẽ rắn thêm chân, lợi bất cập 


286 


hại, như các giáo tông tiền bôi của các 
ngươi đã và đang truyền ở đất nước 
Trung Hoa này!” Đó chính là toàn bộ ý 
nghĩa mà Tổ chân tình đặn dò đệ tử trong 
bỗn câu kệ: 


“Bất lập văn tự 
CHIáO ngoại biệt truyền 
Trực chỉ nhân tâm 
Kiến tánh thành Phật”. 


Điêu này chúng ta có thể nhận ra ngay 
trong mâu đôi thoại giữa Tô Đạt-ma và 
Huệ Khả như sau: 


“Huệ Khả HÓI- 
- Pháp ấn của chư Phật con có thể nghe 
được không? 
Tổ dạy: 


- Pháp ấn của chư Phật không thể từ 
HQưỜi Hgoàäi mà được. 


287 


Huệ Khả HÓI: 
- Tâm con chưa an xin thây an cho. 
Tổ bảo: 
- Đem tám ông ra đáy tfqa an cho. 
Khả yên lặng hồi lâu nói: 
- Con đã tìm tâm khắp nhưng không thấy 
được. 

Tổ bảo: 
- 7q đã an tâm cho ngươi rồi đấy.” 
(CĐTĐL, LVD dịch, Xb. 2006, t.203) 


Đó chính là cái “mẹo” trực chỉ nhân tâm 
của TỔ Đạt-ma mà xưa kia Đức Phật 
cũng đã trực tiếp nói thắng băng những 
lời giản dị trong kinh Maha Satipatthana: 
“Vikkhitam và cIttam “vikhitam cIttan' t1 
pajanati” hay “ Asamahitam và cIfttam 
'asamahitam cIttanˆ t¡ paJanati” (Tâm tán 
loạn, tuệ tr1 “tâm tán loạn" hay tâm không 
an, tuệ tri 'tâm không an”). Nếu tỏ ngộ 


288 


điêu đó thì không cân cô gắng an tâm mà 
tâm vẫn an. Cả hai cách mới nhìn bê 
ngoài thì có vẻ khác nhau nhưng bên 
trong cùng chỉ thắng cái thực tại hiện 
tiên, ngay đó mà thấy tánh, không cân 
phải gia công tham ưu (abhiliha 
domanassa) thủ xả (anisslo na 
upädiyati), đánh giá, phê phán, kiếm 
duyệt hay hướng đến một tình trạng lý 
tưởng sẽ là nào khác. 


Tác phẩm lưu truyền của Tổ Đạt-ma là 
Thiếu Thất Lục môn. Chỉ bày phương 
tiện nhập đạo có j nháp và hạnh nháp. 
Lý nhập, theo cách nói của Thiên 
Nguyên Thủy thì đó là nhờ Phật pháp mà 
thây thực tánh paramattha, nhờ tin sâu tất 
cả pháp (hữu tỉnh và vô tình, phàm phu 
và Thánh đức) đêu cùng có thực tánh 
paramattha nhưng vì khởi khái niệm 


289 


paññatti mà che lập không thấy được, chỉ 
cân vượt qua thế giới khái niệm thây 
thăng thực tánh với chánh niệm tỉnh giác 
bất động, đó chính là lý nhập tịch lặng 
vượt ngoài danh ngôn ý niệm. 


Hạnh nhập, hay tứ hạnh: l) Báo oán 
hạnh: không than oán, thường nhãn chịu 
quả khô do nhân bất thiện đã tạo trong vô 
lượng kiếp quá khứ. 2) 7y duyên hạnh: 
không kiêu mạn, không tham đăm khi 
thọ hưởng quả phúc do nhân phước thiện 
trong nhiêu đời trước. 3) Vô sở cầu hạnh: 
không tham cầu những sở thích, những 
ước vọng tương lai hay không hướng câu 
pháp bên ngoài. 4) Xưng pháp hạnh: 
thường sống thuận pháp, hạnh nghiệp 
thuân chánh, không rơi vào tướng ngã, 
nhân, chúng sanh, thọ giả. 


290 


Hạnh nhập nây hoàn toàn phù hợp với 
tinh thân thiên vipassanã. Hai hạnh đâu 
là sự lý nhân quả nghiệp báo chung cho 
tât cả tông phái Phật giáo dù thiên, tịnh 
hay mật, dù nguyên thủy hay phát triển, 
nhưng hai hạnh sau là nét đặc thù của 
riêng Thiên Tông và Thiên Vipassanã mà 
thôi. 
Vô sở cầu hạnh được mô tả trong kinh 
Nhất Dạ Hiên Giả, bộ Maihima Nikäya: 
“Quá khứ không truy tâm, tương lai 
không ước vọng... chỉ có pháp hiện tại, 
tuệ quản chính la đáy... `. Xưng pháp 
hạnh đã được đức Phật dạy trong thiền 
vIpassana Nguyên Thủy là hành giả nên 
sống thuận pháp và tùy pháp 
(Dhammmanudhamma pafpanno 
viharafi). Nghĩa là nơi pháp không có 
nøã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà Thiên 


291 


Nguyên Thủy gọi là missatto (không 
chúng sanh), miJjivo (không thọ giả), 
suñño (không ngã nhân). 

(Một sinh viên hỏi) 

- Khi Tổ Đạt-ma nói với Huệ Khả: “Ta 
an tâm cho ngươi rồi đó ` là Tô dạy pháp 
gì đề an tâm Phải chăng đựng sanh tâm 
là Niêt-bản và làm sao đừng sanh tâm? 


- Cấu hỏi hơi ngở ngắn đó nghei Điều 
này đã nói nhiều rồi mài Tổ không nói 
cách nào đâu, vì nếu có một cách thì khi 
loay hoay từn phương áp dụng cách đó, 
làm sao trực tiếp thấy tánh được! Tổ chỉ 
thăng vao sự, vào chính cái tâm bất an 
để ngay (rên đó mã thấy tảnh, mà an chứ 
không cần tìm tảnh từn an đâu xa. Trên 
sự thì ai hành thiển vipasanä cũng có thể 
thấy rõ điều này. 


292 


Ai nói chứ Tổ không nói đừng sanh tâm 
là an lạc, là Niết-bàn đâu. Tâm sanh hay 
không sanh đếu tùy duyên không "gạt. 
Có ÿ dưng tâm mới là trụ là ngại rồi làm 
sao Niết-bàn được ?. 


Nhị Tổ Huệ Khả sau khi chỉ cho Tăng 
Xán thây fội tưởng vôn không, Tăng Xán 
ngộ, Tô trao y pháp cùng với bài kệ: 


“Bản lai duyên hữu địa 
Nhân địa chủng hoa sanh 
Bồn lai vô hữu chủng 


Hoa diệc bất tăng sanh” 


(Xưa nay duyên có đát 
Từ đất giống hoa sinh 
Xưa nay không có giống 
Hoa cũng chẳng từng sinh). 

Ý nói răng hễ có đất tâm thì khi duyên 
cảnh trân ăt sinh ra khái niệm danh 


293 


tướng, tạo tác thị phi, nêu ngay nơi tư 
tưởng, hành động ấy thấy được nhân 
duyên vốn không thì nhân quả chẳng 
từng sinh. Nói theo Thiên Nguyên Thủy 
thì nơi thực tánh của tâm và pháp vốn 
không từng có khái niệm và tạo tác, 
nhưng khi hai pháp duyên nhau thì liên 
phát sinh các khái niệm thị phi, và tạo 
nghiệp thiện ác, nêu ngay nơi duyên sinh 
ây thường được chánh niệm tỉnh giác soi 
sáng thì vẫn thấy thực tánh bản nguyên 
chưa từng sinh khởi. 

Tam Tổ Tăng Xân khai ngộ cho Đạo Tín 
khi Đạo Tín đến tham vấn: 
- Nguyện Hoa Thượng từ bi ban cho con 


pháp môn CỞI mở. 
1ó hỏi: 
: Ái frÓI buộc ông? 


-_  Chang dai tri Đuộc cả. 


-_ Vậy cớ gi 


phải 


294 


CƠI mở? 


Đạo Tín nơhc vậy tức thì đại ngộ. 
(CĐTĐL/LVD dịch, xb 2006, t.224) 


Sau đó Tổ trao y bát cho Đạo Tín và 


truyền tâm ân qua bài kệ: 


“Hoa chủng tuy 
Tủng địa chủng 
Nhược vô nhân 


Hoa địa tận vô sanh.” 


(Giống hoa fIy 
Từ đất ĐØIÔng 
Nêu không  Hgười 


Hoa, đất tuyệt chẳng sinh). 


nhân địa 
hoa sanh 
hạ chủng 
nhờ = đất 
hoa sinh 
gieo giống 


Trói buộc, hay giải thoát, tâm sinh hay 
vô sinh đều tùy thuộc vào mê hay giác. 
Khi mê, không những đã gieo giống, tạo 
nhân mà cho dù võ sinh cũng chính là 
sinh khởi. Khi giác, chăng gieo giỗng tạo 


295 


nhân mà dù sinh cũng vẫn là vô sinh. 
Đặc biệt Tổ nhân mạnh ở niềm tin không 
lay chuyên nơi chân tánh. Trong tác 
phẩm Tín Tâm Minh của Tô có câu: “Chí 
đạo vô nan, duy hiểm giản trạch” nghĩa 
là tột cùng chân tánh không khó, khô nỗi 
chỉ vì phân biệt chọn lựa. Vì vậy, Tô nói 
thêm: “Bát dụng cấu chân, duy f4 tức 
(vọng) kiến”. Vọng kiến chính là ý lăng 
xăng phân biệt chọn lựa, chỉ cân dứt đi 
thi ngay đó là chân, không cân phí công 
dụng tâm câu được. Dụng tâm tìm kiêm 
là đã phân vân nghi hoặc, bất tín, nên Tổ 
nhân mạnh: “Hồ nghi tịnh tận, chành tín 
điều trực ”, nghi hoặc dứt sạch thì chánh 
tín vững vàng. Đó chính là “Tín tâm bắt 
nhị, bất nhị tín tâm” vậy. 


Tứ Tổ Đạo Tín một hôm đến huyện 
Huỳnh Mai giữa đường gặp một đứa bé 


296 


rất khôi ngô ứng đáp lạ thường nên xin 
đem về nuôi dạy, cho xuât ø1a đặt tên là 
Hoăng Nhẫn. Về sau Tô Đạo Tín truyền 
y bát cho Hoăng Nhẫn làm tổ thứ năm 
Thiên Đông Độ. Tứ Tổ truyền kệ: 


“Hoa chủng hữu sanh tánh 
Nhân địa hoa sanh sanh 
Đại duyên dữ tín hiệp 
Đương sanh, sanh bất sanh.” 


(Giống hoa có tĩnh sinh 
Nương đất hoa sinh SỐI 
Đại duyên hợp với fIn 
Đang sinh, cũng không sinh). 

Bài kệ này nhất quán với những bài kệ 
trước, và cũng như Tô Tăng Xán, Tổ Đạo 
Tín nhân mạnh niềm tin nơi chân tánh. 
Tất nhiên khi chưa có chánh kiến tức 


297 


chưa thấy tánh thì hành giả cần có chánh 
tín mới có thê tùy duyên mà không ngại. 


Ngũ tô Hoăng Nhẫn, ngay lần đầu tiên 
Huệ Năng đến yết kiên đã biết đây là bậc 
lợi căn, nhưng mãi đến khi Huệ Năng 
chỉnh bài kệ của Thân Tú, nửa đêm Tổ 
mới âm thầm øọI Huệ Năng vào thất, 
giảng kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô 
sở trụ nhi sanh kỷ tâm” thi Huệ Năng tỏ 
ngộ. Ngũ Tổ quyết. định trao y bát cho 
Huệ Năng làm vị tô thứ sáu của Thiên 
Đông Độ. Ngũ Tổ nói kệ: 


“ ELLTL] tinh lai hạ chủng 
Nhân địa quả hoàn sanh 
Vô tinh ký võ chủng 
Vô tánh diệc vô sanh.” 

(Có tình đến ØieO giống 
Nhờ ` đất tái lại — sinh 


Không tình đã không giống 
Không tánh cũng không sinh). 

Tác phẩm lưu truyện của Ngũ Tô là Luận 
Tôi Thượng Thừa. 

Lục Tô Huệ Năng, vị tổ cuối cùng được 
truyền y bát của Thiên Tông, nhờ Tô 
chỉnh lại bài kệ của Thân Tú: 


“Bô-đề bốn vô thọ 
Minh cảnh diệc phi đài 
Bản lai vô nhât vật 


Hà xứ nhạ trân a1.” 


(Bồ-đề VỐN không cây 
Gương sảng chang phải  đải 
Xưa nay không một vật 


Bụi trần bảm chỗ não). 


Sau khi Lục Tổ được truyền y bát, Huệ 
Minh đuôi theo đê tranh lại nhưng không 


299 


thể được, liên lễ Tổ xin chỉ bày bản lai 
diện mục, TỔ nói: “Ngay khi không nghĩ 
thiện, không nghĩ dc, cái øl là bản lại 
diện mục của thượng tọa Mfinh?””. Thực 
ra, ý Tô muôn nói là: Ngay đó, đừng phê 
phản, đánh giá, hay tham ưu, thủ xả gì cả 
thì chính là bản lai diện mục của ông. 
Nhiều người hiểu lâm, cho răng không 
nghĩ thiện không nghĩ ác là tánh nên cô 
găng giữ tâm không cho suy nghĩ gì cả, 
nhưng chính Tổ Huệ Năng đã cảnh báo 
“trụ tâm quản tịnh là bệnh, không phải 
thiên”, hoặc nói “bất đoạn bách tư 
trởng, đổi cảnh tâm số khởi”, cho nên 
ngay đó mà thây tánh hay thấy bản lai 
diện mục chứ không cần hướng ngoại 
tâm câu øì nữa. Vì vậy, Tổ dạy vô fướng 
fam muội trong Pháp Bảo Đàn kinh: 
“Ngoại ly nhất thiết tướng, danh vì vô 
trỏng, năng ly w tướng tức pháp thể 


300 


thanh tịnh” - ngoài lìa tất cả tướng gọi là 
võ tướng, nơi tướng có thê lia tức pháp 
thê thanh tịnh. 


Rõ hơn nữa, sau một thời gian Huệ Khả 
lên đường khám phá cái tánh đã được 
khai ngộ, một hôm gặp lại Tổ Đạt-ma. 
Tổ hỏi: “Từ đó đến giờ ngươi làm gì?” 
Huệ Khả thưa: “Liễu liễu thường trữ. 
Nghe nói thường tri thì những người 
nặng ngữ nghĩa kinh luận của giáo tông 
liên tham gia “làm rõ vấn để” bằng cách 
kết luận đó là Cái Biết Thường Hằng, 
Tánh Không, Phật Tánh, Chân Tâm, Vũ 
Trụ Thức, Tự Tánh, Bản Thể Thường — 
Lạc — Ngã — Tình, v.v... và v.v... Thực ra, 
Huệ khả chỉ muốn nói một cách giản dỊ, 
chất phác răng: “Thưa thấy, con từ đó 
đến nay mỗi mỗi rõ rằng tự biết mình ”. 

Đơn giản thế mà Tô lại thâm khen con 


301 


người Huệ Khả xứng đáng làm nhị tổ thọ 
nhận y bát chân truyện. Tổ nói: “Đó /à 
con đường của chư Phật, ngươi cứ thể 
mà làm ” 

Toàn bộ kinh Pa] Mahä Satipatthana, 
DIpha Nikãya, pháp hành thiền tuệ 
Vipassana Nguyên Thủy, đã toát lên con 
đường độc đạo (ekayano) của chư Phật 
này, là ngay nơi chính mình mà liễu liễu 
thường tri. Có vẻ như đơn giản quá phải 
không? Thế mà lại vô cùng sâu mâu vi 
diệu. Thiên Nguyên Thủy lẫn Thiền 
Tông đều nói giác ngộ là con đường sáng 
tạo, không rập khuôn, băng chứng là các 
bậc thánh dù là Thanh Văn, có cùng một 
thê tuệ giác ` vô sanh thanh tịnh như nhau 
mà vẫn “mỗi người một vẻ mười phân 
vẹn mười” chăng vị nào giông vị nào, 
đơn giản là vì Đức Phật có đưa ra cái 


302 


khuôn nào đâu mà rập được? Đức Phật 
chỉ khai thị cho mỗi người giác ngộ nơi 
chính mình thì làm sao ai rập khuôn ai 
được? Cho nên, chúng ta cân phải cảnh 
giác răng sáng tạo không phải là sáng 
chế. Sáng chế thì chỉ có thể sáng chê 
phương pháp, mà đã có phương pháp 
mới có rập khuôn, vì tất cả phương pháp 
đêu thuộc khái niệm chế định (paññatti) 
trong khi kiến (ñãnadassana) và tánh 
(paramattha) thì vẫn là con đường độc 
đạo của chư Phật, cứ thê mà đi một cách 
an nhiên tự tại, mỗi người sẵn có, không 
cân rập khuôn ai cũng không cân thêm 
bớt gì thì mới chính là con đường sáng 
tạo. Bởi vì đơn giản là luận sư chỉ có thể 
thêm bớt lời lẽ ngôn từ chứ không thể 
nào thêm bớt sự thật. 


303 


Sau đây là một sô điểm cốt lõi tương 
đông giữa Thiên Vipassana và Thiên 
Tông: 


1) Kiến Tánh và Thấy Biết Như Thực: 
thây tánh không có nghĩa là tách thực tại 
ra phần này là tướng, phân kia là tánh, 
cái này là thị cái kia là phi, cái này là tiêu 
cái kia là đại... rồi chọn cho mình một 
phân vừa với tầm vóc hạn hẹp của mình 
để thấy. Cũng không vội phê phán theo 
bất cứ bảng giá trị nào, mà phải thấy 
pháp đúng như nó là. Tổ Huệ Năng đã 
nói “không nghĩ thiện Không nghĩ ác ” cử 
ngay đó mà thấy bản lai diện mục. Đã 
đánh giá dù đánh giá theo tiêu chuẩn nào, 
thì vẫn coi chừng mắc bệnh thiên, như 
câu “7hức đắc bồn tâm bồn tánh chính 
thị tông môn đại bệnh “đã mình xác. Ngộ 
là ngộ toàn diện, nghĩa là, hoặc bỏ toàn 


304 


bộ hoặc lấy toàn bộ (Thật tê lý địa bắt 
thọ nhất trần, sự sự môn JA11/154 bất xả 
nhất pháp), chứ đừng cắt xén cho vừa 
với cái khuôn lý tưởng của bản ngã tôi 
yên tâm dán vào nhãn hiệu Thiên Tông 
hay Thiền Nguyên Thủy. 


Kinh Bahiyasutta kế răng: Một hôm tôn 
giả Bãhiya biết mình sắp chết mà chưa 
olác ngỘ, liên đến bạch Phật xin cho một 
lời giáo huân có thể giải quyết được ngay 
việc sinh tử. 

Lúc ấy Đức Phật đang vào thành Sãvatthi 
khất thực, không tiện nói nhiêu, Ngài chỉ 
dạy rằng: 


“Thy như thực thấy?” (dithe 
đitthamattam bhavIssatI) 
“Nehe như thực nghe” (sute sutamattam 
bhavIssatI) 


305 


“Xúc như thực xúc” (mute mutamattam 
bhavIssatI) 

“Biết như thục biết (viãñãte 
vIiññatamattam bhavIssatI) 

Thế mà tôn giả Bãhiya thông suốt được 
chỗ vào, ngay nơi thấy biết như thực của 
chính mình liên hạ thủ và đã hoàn toàn 
liễu thoát sinh tử ngay trong ngày hôm 
đó trước khi từ giã cõi đời. 

Như vậy, thấy biết như thực (vathãbhữta 
ñãnadassana) trong Thiền Nguyên Thủy 
được định nghĩa là trực nhận thực tánh 
của pháp. Khi cái thây trong sáng, trực 
tiếp và vượt ngoài ý niệm danh tướng 
(nama-attha) thi thực tánh pháp tự nhiên 
hiển hiện, như Tam Tổ Thiên Tông Tăng 
Xán nói: “Vạn pháp tế quản, qui phục tự 
nhiên ” hay “Tuyệt ngôn tuyệt lự, võ xư 


306 


bắt thông”. Đó cũng chính là định nghĩa 
của kiên tảnh trong Thiên Đồng Độ. 


Trong Thiên Tông có rất nhiều câu 
chuyện tương tự. Như có vị tăng tham 
vân thiên sư Huyền Sa: 

- ĐỆ ft mới nhập thiên môn, xin hòa 
fượng chỉ cho lỗi vào. 
Khi ấy đang ngôi bên khe nước, thiên sư 
bảo: 

- Ngươi có nghe tiếng suối chảy không? 


lể tang thưa: 
: Đạ, có nohe. 
X HỎI. 


- Đó la lôi vào. 

Chúng ta từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý mà khởi niệm vô minh ái dục, không rõ 
thực tánh, tạo tác vọng nghiệp, rôi tự trói 
buộc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, 


307 


pháp. Đó là đầu mối của mọi phiền não 
khô đau, luân hồi sinh tử. Vậy muốn 
thoát khỏi trói buộc thì cũng ngay nơi đó 
mà chánh niệm tỉnh giác, lặng lẽ chiếu 
soi, đâu cân nhọc sức tìm câu nơi khác. 


Tam Tổ Tăng Xán nói: “#⁄ mỉnh tự 
chiếu, bất lao tâm lực ” hoặc thiền sư 
Bách Trượng nói: “7m địa nhược không 
tuệ nhật tự chiếu” cũng đều một nghĩa. 
Phái Tào Động cũng lây lặng lẽ chiếu soi 
(mặc chiêu) làm tông: “C?jỷ quản đả tọa, 
fH ChưƯHØ nhất như, vô sở đắc, vô sở 
chưng, thân tâm nhất như ””. 


Trong kinh Maha Satipatthana, Đức Phật 
dạy: 
“Nay các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo tuệ 


frỉ con mắt và tuệ trì các sắc, do duyên 
hai pháp này, kiết sử sinh khởi, vị ấy tuệ 


308 


tri như vậy; và với kiết sử chưa sinh nay 
sinh KhỞi, Vị ấy (HỆ tri như Vậy; và Với 
kiết sử đã sinh nay được đoạn điệt, vị ấy 
(HỆ trị nh VẬY; VÄ VỚI kiết sử đã được 
đoạn diệt, tương lai không côn sinh khởi, 
Vị ấy tHỆ tri như Vậy ”. 

Đôi với tai và các tiếng, mũi và các 
hương, lưỡi và các vị, thần và các xúc, Ý 
và các pháp... vị ây cũng chỉ cân tuệ tri 
một cách tự nhiên như vậy. 

(Một sinh viên hỏi-) 

- “Kiến tánh” trong Thiên Phát Triển và 
“Pháp nhãn xa trần ly cấu” trong Thiên 
Nguyên Thủy giống nhau hay khác nhau? 
- Về tính chất thì giống nhau, nhưng về 
mức độ thì có đồng có dị. Khi phàm phu 
kiến tánh, và khi bậc hữu học kiến tánh 
thì chưa thể gọi là “Pháp nhãn xa trần ly 


309 


cấu ”, nhưng khi kiến tánh trong A-la-hán 
Đạo tuệ thì mới thát sự là “Pháp nhãn xa 
trần ly cấu”. Kiến tánh thì có thể kiến đi 
kiến lại nhiễu lần mới có thể triệt ngó, 
chứ pháp nhãn xa trần ly cấu nơi tâm A- 
la-hán thì không cần phải kiến tảnh, đơn 
giản chỉ vì tảnh đã hiện toàn chân thì cân 
gì phải kiến nữa. 

(Một sinh viên khác hỏi:) 

- Sự vừa nói. “Kiễn tánh thì có thể kiến đi 
kiến lại nhiều lần ”, sư cũng nói kiến tánh 
là thấy thực tánh, vậy có bao nhiêu thực 
tánh để kiến, nếu một thì không cần kiến 
nhiễu lân, nêu khác thì sao gọi là thực 
tánh ? 

- Nói một không có nghĩa chỉ có mỘt cái 
duy nhất, mà ngay nơi một pháp không 
thấy hai. Nếu bạn đã thấy tạnh được một 


310 


lần là đã không còn lâm với tướng khái 
niệm, nhưng vì tập khí của bạn quả sâu 
dày nến mặt trăng vừa ra khỏi mây lại ĐỊ 
mây đen che phủ. Dấu sao bạn cũng đã 
một lần thấy mặt trăng để không tưởng 
mình mãi mãi trong đêm tối. Tuy nhiên 
tội gì mà bạn không thấy trăng nhiêu lần 
nữa để biết răng dù mây có che thì 
“Noàn xưa từ ngàn xưa chưa một lân 
trang lạn ” và “Ngàn sau ngản sau nữa 
lông lộng giữa trời mây ””. 

Bạn hãy nhớ răng: “Một cũng không 
phải mà khác cũng không phải” (Bất 
nhất, bắt dị: Luận Túnh Không của Long 
Thọ). Đừng thắc mắc, hãy thấy i 
(Ehipassiko) ở đó mọi thứ đã tròn đây. 

2) Thực Tại Hiện Tiên: Cả Thiền Nguyên 
Thủy lẫn Thiên Tông Trung Hoa đều 
nhất trí rằng bản nguyên (trạng thái hiện 


311 


hữu tự nhiên) của các pháp (thực kiện) 
vốn là thực tánh pháp (sabhãva dhamma) 
nhưng vì cái dụng của con người mà hình 
thành pháp khái niệm (paññattI 
dhamma), bên cạnh những lợi ích của 
những pháp chế định này, vọng thức 
(vipallasa viññãna), tà kiến (micchã 
đifth1), ảo tưởng (mayä sañña), và những 
bất thiện (akusala) cũng phát sinh, từ đó 
rời xa thực tánh pháp chân để 
(paramattha dhamma). Vậy pháp vẫn 
nguyên đó, vận hành theo thực tánh của 
nó, độc lập với khái niệm, tư tưởng, quan 
niệm, chủ thuyết hay bất kỳ kiến chấp 
nào do con người qui định. 

Pháp được Đức Thê Tôn khéo tuyên 
thuyết, chỉ bày (Svakkhato Bhagavato 
Dhammo) có những yếu tính sau đây: 


312 


- Sandifthiko là thực tại hiện tiền, tự thân 
cái thực mà mọi người có thể thây lập 
tức, ngay đó, một cách toàn diện. Không 
chia cắt manh mún, không thông qua bất 
cứ một lăng kính nào của ngôn ngữ, Ý 
niệm. 

Thiên Tông gọi sandithiko này là 
“đương xứ tức chân”, hoặc “kiến tức mục 
hạ tiện kiến, nghĩ tư tức sa1”. 


- Akaliko là phi thời gian hay độc lập với 
khái niệm thời gian (kãlapaññatti), nhất 
là thời gian tâm lý. Đó là cái đang là, cái 
bây giờ, không phải đã là, sẽ là, hay cái 
giả định lý tưởng nào. Nhưng cái đang là 
cũng không cô định, luôn luôn trôi chảy, 
nên Đức Phật dạy “Như Lai không bước 
tới (tương laI), không dừng lại (hiện tại, 
quá khứ) mà thoát khỏi bộc lưu. Vì sao? 
Vì bước tới thì bị cuôn trôi, dừng lại thì 


313 


bị chìm đăm”. Bước tới là bị cuỗn trôi 
trong thời gian nhần quả võ định ở tương 
lai, và dừng lại là lập tức sát-na hiện tại 
đã chìm vào quá khử. 


- Ehipassiko là hãy đến, hãy quay về hay 
hãy hỏi đầu (chi) mà thấy (passiko, 
passatI), nghĩa là pháp tánh luôn hiện hữu 
ở đó, chỉ cân quay đầu là thấy ngay chứ 
không bí ấn, mật truyên øì cả. Quay đâu 
cũng hàm nghĩa không bị cuôn theo 
paññatI mà phải trở về thực tánh 
paramattha của pháp. 


Thiên Tông nói “Hãy quay lại mà thây 
tánh ngay nơi tâm mình” hay “Hôi đâu 
thị ngạn” chính là ý nghĩa của 
ehIpassIko. 


- Opanayiko là dẫn nhập chân để, dẫn 
vào sự thật nội tại. Trong Pali, Opa (upa) 


314 


là trên hay lên trên. NayIko (NayatI, net) 
là dần đên, hướng đên, trực chỉ. 


Thiên Tông nói “Trực chỉ nhân tâm” mới 
là “cước căn điểm địa” vì mảnh đất thực 
tánh (chân để) đã có sẵn ở đó, như Tổ 
Huệ Năng nói “Nào ngờ tự tánh vốn tự 
đây đủ”, không cân phải hướng ngoại cầu 
huyền trên một chân tánh lý tưởng giả 
định nào khác. 


- Paccattam Veditabbo ViãñuhI là bậc trí 
mỗi người tự chứng nghiệm, tự ngộ nhập 
chứ không ai có pháp gì để trao cho 
người khác cả. 

Tổ Đạt-ma nói với Huệ Khả: “Pháp ân 
của Phật không thể từ người ngoài mà 
được”. Và khi có một tăng nhân đến xin 
trao truyền pháp, Tổ Huệ Năng cũng xác 
định: “Ta không có một pháp nào để trao 


315 


truyền cả”. Bởi vì tât cả pháp đêu đã có 
săn nơi môi người, hãy tự mình chứng 
nghiệm “như nhân âm thủy lãnh noãn tự 


39 


tr1”. 


Bùi Hưu thấy hình vẽ một vị cao tăng, 


hỏi Hoảng Bá: 
- Hinh ở đây còn vị cao tăng này ở đâu? 
Hoảng Bá GỌI: 

- Bủi Hưu! 
Bùi Hưu liên b/8 04 
Hoảng Bá bảo: 
- Ở đâu? 


Bùi Hưu chọt ngộ. 

Hoàng Bá chỉ cái gì? Bủi Hưu ngộ cái 
øì? Đơn giản đó là thực tại ở ngay đây 
(sandftthiko), và bây giờ (akaliko), chỉ 
cân hôi đâu là thấy (ehipassiko) và ngay 
trên chân tánh (opanayIko) đó mà tự 
mình thể nghiệm (paccattam veditabbo 


316 


° ~x ~x: — 


ảnh nào. Tâm người thế phân đông say 
mê đi tìm thỏa mãn trong ngũ dục và tri 
thức, còn người tu thì mãi miết tầm câu 
một mục tiêu lý tưởng. Cả Thiên 
Vipassanä Nguyên Thủy lẫn Thiền Tông 
đều đánh thức họ ra khỏi cơn mơ lý 
tưởng đó để trực nhận chân tánh 
(sabhava) ngay nơi thực tại như nó đang 
là (yathabhuta). 


Thiên Tông có nhiều “phương tiện thiện 
xảo”, nói đúng hơn và dễ hiểu hơn chỉ là 
những “mẹo vặt” như 1m lặng, hét, đánh, 
một cử chỉ nhỏ nhặt như nheo mắt, nhéo 
mũi, một động tác chỉ thăng những sự 
kiện hiển nhiên như ba cân mè, cây bách 
trước sân, cây thiên trượng hay cái phất 
trần..., một thiền ngữ hàm thị thực tánh, 
như “đem tâm ông ra đây ta an cho”, một 


317 


công án vượt ngoài lý luận, như “tiếng vỗ 
của một bàn tay” v.v... tât cả chỉ để tuyệt 
đường lý trí và mở bày cho thây sự thật 
ngay nơi sự thật ấy là (yathatathatä). 


(Một sinh viên hỏi:) 
- “Thực tại hiện tiên” trong thiên tuệ và 


“hiện tại lạc tru ` trong thiên định giống 
nhau hay khác nhau ? 


- Vừa giống vừa khác. Thứ nhất, nếu là 
hiện tại lạc tru của các bậc Thanh thì 
cũng là thực tại hiện tiên. Thứ hai, trên 
phương diện thực tánh pháp thì cả hai 
đều giống nhau. Thư ba, thực tại hiện 
tiên là đối ftợng của thiên tuệ, còn hiện 
tại lạc trú thuộc thiên định nên khác 
nhau. Thứ tư, thực tại hiện tiên là duyên 
cho trí tuệ, côn hiện tại lạc trú là quả của 
thiên định nên khác nhau. 


3) Đốn tiệm không hai: 


Một sô người cô chấp, bảo thủ cho răng 
Thiên Tông hay Tô Sư Thiên là thiên đã 
phát triển lên tới đỉnh cao của đốn ngộ, 
còn Thiên Nguyên Thủy hay Như Lai 
Thiên là thiên tiệm tu của hạng người căn 
CƠ thấp kém. Ngược lại, một số khác cho 
răng Thiên Nguyên Thủy mới là chân 
thiên còn Thiên Tông là quái thai của sự 
hòa nhập giữa Triết Học Tánh Không với 
Ấn Giáo và Lão Trang. Đây là những kết 
luận quá vội vảng hời hợt mà chúng ta 
chắc ráng những người này không những 
chắng biết gì mây vệ thiên của người 
khác, ngoài một sô thành kiến nông cạn, 
mà thực ra cũng chắng năm được gì 
nhiêu về thiên pháp của môn hộ mình. 
Tăng NI, Phật tử ngày nay nên có cái 
nhìn phóng khoáng hơn, cởi mở hơn để 


319 


có thê năm được cốt lõi của Phật Pháp 
nhờ sự đối chiếu rộng rãi, nghiêm túc, 
chính xác và không thiên lệch do thành 
kiến hay tự ái tông môn. 


Trước hết, chúng ta dễ dàng thây rõ cả 
hai dòng Thiên Nguyên Thủy và Thiên 
Tông đều có một mục tiêu chung: Trực 
tiếp là kiến tánh, và rốt ráo là thành Phật. 
Trong Thiên Tông, hai mục tiêu này có 
thể là hai, cũng có thể chỉ là một. Trường 
hợp “lý đốn ngộ, sự tiệm tu” là hai, vì 
một bên là lý, một bên là sự; một bên là 
đôn, một bên là tiệm; một bên là nøỘộ, 
một bên là tu. Nhưng trong trường hợp 
ngay khi ngộ cũng đông thời dứt sạch tập 
khí sinh tử thi hai mục tiêu là một, vì lý — 
sự, đốn — tiệm, ngộ — tu thành tựu đồng 
thời. Kinh Điển Nguyên Thủy cũng ghi 
nhận hai trường hợp: Tu trước chứng sau 


320 


và tu chứng đông thời như có rất nhiều vị 
chứng quả Alahán ngay khi được Phật 
khai ngộ. Trong Thiền Vipassanä có một 
thành ngữ biểu thị hai mục tiêu này là 
“vathàbhùtà ñanadassana”: như tảnh tri 
kiến. Tri kiên như thật này mục tiêu 
trước tiên trong pháp hành thiên tuệ là 
thây tánh đề (kiến tánh), và sau đó trong 
pháp thành là thấy Thánh đế (thành 
Phật). Như vậy, đốn tiệm không hai: trí 
tuệ chánh niệm tỉnh giác là ngay nơi 
pháp thây tánh nên gọi là đốn, trải qua 
tuần tự 16 tuệ chứng nên gọi là tiệm. Đạo 
— Quả lập tức (akàliko) nên đốn, hành trì 
ba-lamật nên tiệm. Ngược lại, trong 
Thiên Tông phải thực hiện mục tiêu thứ 
nhất: lý đôn ngộ trước để khỏi rơi vào vết 
xe hướng ngoại câu huyên, rôi mới thực 
hiện mục tiêu thứ hai: sự tiệm tu đề hoàn 
thành cứu cánh Phật Đạo. Phương án này 


321 


rất phù hợp với bối cảnh lịch sử Phật 
Giáo Trung Hoa thời bấy giờ. Mới xem 
tưởng như hai hướng, thực ra đôn tiệm 
chắng thê tách rời. 


Bởi vì, chúng ta đều biết răng không một 
người nào chưa từng tu mà thành Phật cả, 
những người có thể tu chứng đồng thời 
hay kiến tánh thành Phật ngay đều đã tu 
hành từ vô lượng kiếp (tiệm), đến khi đó 
căn cơ đã được chín mùi, ví như hoa sen 
đã vươn khỏi mặt nước sẵn sảng chờ ánh 
năng bình minh là khai hoa nở nhụy. Đó 
là lý do vì sao chư Phật, chư Thánh và 
các vị Tô đều chỉ có thể tế độ những 
người hữu duyên nên tê độ mà thôi. Hơn 
nữa, dù đốn thì cũng phải mất một thời 
gian để tham công án, rôi sau khi ngộ 
nếu còn tập khí sinh tử thì cũng phải tiệm 
tu. Tóm lại, không nên phần biệt đôn 


322 


tiệm, cứ ngay đó soi sáng thì sẽ thây 
ngay bản lai diện mục. 


4) Tánh ở Đâu? Thông thường chúng ta 
có thói quen thây pháp bằng tưởng tri 
(sañJanati) hoặc thức tri (v1JanatI), nghĩa 
là thấy qua ký ức hay kiến thức mà phân 
lớn là thủ đắc từ vay mượn bên ngoài, 
nên chỉ thây được nghĩa khái niệm (attha 
paññattI) hay danh khái niệm (nama 
paññatti) lăm khi chỉ là ảo tưởng không 
thật, chứ không thấy được thực tánh hay 
chân diện mục của pháp. Trong khi đối 
tượng của trí tuệ thiền tuệ (Vipassanä 
ñana), dưới hình thức tuệ tr1 (paJanana) 
trong chánh niệm (satl), tỉnh giác 
(sampajañña) thì tuyệt đôi phải là thực 
tánh pháp (paramattha dhamma). Điều 
này khác hay không khác với kiến tánh 
của Thiên Tông? Nói như Không Tử 


323 


“Tánh tương cận, tập tương viễn” thì 
táảnh chỉ có một, nói khác là do ý niệm 
(tập) bất nhất của con người mà thôi. 
Thực ra, tánh đề (hiện tiền) hay Thánh để 
(rột ráo) đêu là thực tánh pháp, nên hành 
giả thiền Vipassanã chỉ cân ngay nơi thực 
tại hiện tiền (sandifhiko dhammo) mà 
quán chiếu, còn đôi tượng là tánh để hay 
Thánh để øì thì cũng phải tại đây và bây 
ø1ờ chứ không chỉ là ảo tưởng hay một 
giả định của niềm tin siêu hình hoặc lý 
luận triết học. 

Lăng Già Sư Tử Ký kế câu chuyện lúc 
Tổ Đạt-ma chưa sang Trung Hoa có cho 
một đệ tử tên Ba-la-đê đi độ một ông vua 
tà kiến. 

Vua hỏi Ba-la-đề: 
: Tạnh ở chỗ nao? 


Đề HÔI. 
- Tánh fqại tác dụng. 
Nói rõ hơn là tảnh ấy: 
“Biển hiện đây khắp thể giới 
“Thu lại tron hạt  Đụi trần 
“Người ttÍ biết là giác tánh 
“Mê nhân gọi đó tỉnh hồn” 
Vua nghe kệ xong tâm liên tỏ ngộ. 


Như vậy, Ba-la-đề đã chỉ rõ tánh là tánh 
giác hiển dụng khắp mọi nơi, trong tất cả 
sự tướng, trong sự tương ø1ao gI1ữa căn 
và trần chứ không phải là một Linh Hôn, 
Bản Thể hay Đại Ngã thường hăng vĩnh 
cữu, cũng không phải một “Thượng Đề ở 
khắp mọi nơi”. 


Trong Huyết Mạch Luận, Tổ cũng nói: 
“Tâm lượng rộng lớn, ứng dụng không 
cùng, ứng mặt thấy sắc, ứng tai nghe 
tiên, ứng mũi ngửi mùi, ứng lưỡi nễm 


325 


vị, cho đên mọi cử chỉ hành động đều là 
tự tâm, ở trong tât cả thời chỉ dứt đường 
ngôn ngữ, chính là tự tâm”. 


Tánh trong Thiên Tông bao hàm cả Giác 
tính (cũng gọi là Phật tánh: 
Buddhacarita) và Pháp tánh (Dhammat3), 
vì cả hai đồng một thê chân như. 

Có vị tăng hỏi Thiên sư Vân Môn: 
- Thể nào là Phật? 
Văn Môn đáp nøay: 
- Que cứt khô. 

Đơn giản chỉ vì đã là giác thì giác bât cứ 
cái øl, và đã là tánh thì cải gì cũng tánh. 
Thiên Vipassana, đoạn giác niệm tất cả 
sự (sabbatthana) trong kinh Satipatthana, 
Đức Phật dạy: “Khi đi đại, tiểu tiện, tuệ 
tri việc đang làm” (Uccara passava 
kamme sampajãna kãrï hoti). Hễ chánh 


326 


niệm tỉnh giác thì ngay nơi cục phân 
cũng thấy thực tánh. Một hành giả quán 
niệm thọ thì ngay khi rặn, đau... đều cảm 
giác trung thực tánh trạng ây là chuyện 
hết sức bình thường nên chắng ai ngạc 
nhiên về câu nói của Vân Môn cả. Dĩ 
nhiên cả vị tăng lẫn thiền sư Vân Môn 
đều không có ý xúc phạm một VỊ Phật 
nào, họ chỉ muốn mở bày Giác Tánh và 
Pháp Tánh. 


Nhưng cũng không cân phải kết luận giác 
tánh hay pháp tánh có thường hăng vĩnh 
cữu hay không để khỏi rơi vảo tà kiến 
đoạn thường. Tánh thì thây chứ không 
phải tin vì tin thì vẫn còn là giả định, 
không phải thực tại hiện tiên. Dù ta có tin 
hay không tin có một tảnh giác thường tr1 
thì quan trọng vẫn là ngay nơi động dụng 
hàng ngày (thân, thọ, tâm, pháp) có đủ 


327 


chánh niệm tỉnh giác hay bị chìm đăm 
trong mê mờ, thất niệm. Thiên sư nói 
“không sợ vọng khởi, chỉ sợ không giác 
kịp” là thế. 

Có một du sĩ ngoại đạo khi nghe Đức 
Phật thuyết về sự tỉnh giác, khoe với Phật 
răng thây của ông ta lúc nào cũng thường 
giác không gián đoạn và hỏi Phật có 
thường giác được như vậy không. Phật 
nói Ngài không cân phải luôn luôn khi 
nào cũng thường giác. Như Không Tử 
nói “Tùy cảm nhị ứng, tủy ngộ nh1 an”. 
Và Thiền sư nói “Sự đáo nhi tâm thỉ 
hiện, sự khứ nhi tâm tùy không”. Giống 
như lửa, không cân phải nói nó thường 
hăng hay gián đoạn, quan trọng là khi 
cân chúng ta có biết cách lây lửa hay 
không. 


328 


Người ta có cái tật ưa luận đông luận tây 
để xác định tánh này tánh nọ, nhưng đã 
có kết luận thì giác liên mất mà tánh 
cũng chăng còn. Thiên sư nói “Chân bất 
lập” hay “Bất dụng cầu chân” vì “Người 
mê nói Viên giác tánh thì đó cũng chỉ là 
táảnh mê” (Kinh Viên GIác). 

Trong Vi Tiểu, câu chuyện “Hãy để yên” 
kế rằng: 


Một giáo sư triết học muốn biết đạo Phật 
chủ trương “Thường tại luận” hay “Vô 
thường luận”. 
Sư nÓI: 
- “Chân lý năm ngoài chủ trương và lý 
luận, cho nên đạo Phật không chủ trương 
luận nào cả. Cái gì vô thường hãy để yên 
cho nó vô thường, cải gì thường tại hãy 
để yên cho nó thường tại”. 


329 


Sở dĩ trong Phật GIáo Nguyên Thủy, Đức 
Phật không khắng định chân tánh là gì vì 
không muôn người sau đem làm trò chơi 
hý luận cho ngôn ngữ, ý niệm. Chân thì 
tự nó vôn chân, không cân ai lập. Thây 
biết đã bị đóng khung trong kết luận 
chính là gốc của vô minh, thây biết 
không bị lệ thuộc vào bất kỳ kiến thức 
nào mới thấy được thực tại đang là, như 
kinh Lăng Nghiêm nói: “Tri kiến lập tri 
tức vô minh bốn, tri kiến phi kiến tức 
kiến Như Lai”. Vậy khi chúng ta khăng 
lập răng có một cái tánh vĩnh hăng để mà 
đến thì chúng ta đã đánh mất thực tại rôi, 
và vô tình rơi vào hai lỗi: một là bị vô 
minh che lấp (lập tri) khó thấy được tánh 
thật, hai là còn có chỗ lý tưởng để bản 
ngã bám níu, không thể buông tay trên 
đâu sào trăm trượng. 


330 


Ngay thực tại hiện tiên, chăng cần phân 
biệt vọng chân mà chỉ cân thấy tánh. 
Nguyên tắc của thiên Vipassanã là để cho 
các pháp tự nhiên vận hành, chỉ lặng lẽ 
soi chiêu trong chánh niệm tỉnh giác, 
tuyệt đôi không để cho lý trí vọng thức 
xen vào, không đánh giá, kết luận, không 
tham ưu, thủ xả thì trước mắt không øì 
không phải là đạo (sanditthiko: xúc mục 
vô phi thị đạo). Đức Phật dạy răng: “Khi 
một người thanh tịnh thì thấy tất cả các 
pháp đều thanh tịnh”. 


Tổ Huệ Năng cũng nói: “Nếu ở tất cả chỗ 
mà không trụ tướng, ở tướng ấy mà 
không sinh yêu ghét, chăng nghĩ việc lợi 
ích, thành hoại... an Ồn thanh tịnh gọi là 
nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi 
đứng ngôi năm, ròng một trực tâm, 
không dời khỏi đạo tràng, liên thành tịnh 


331 


độ, gọi là nhật hạnh tam muội”. Nhưng 
khi tâm đã vọng động thì thấy cái øì cũng 
động, nên khi nghe hai ông đạo cãi nhau 
về phướn động hay gió động, Tổ Huệ 
Năng nói “Không phải phướn động, 
không phải gió động, mà tâm nhân giả 
động”. 

(Một sinh viên hỏi) 

- T TONg hai câu “Chân bắt lập, vọng bồn 
võ ” vả “Bắt dụng cầu chân, duy fu tức 
vọng ` thị về đâu hoàn toàn giống nhau, 
nhưng về sau câu trên đã nói là vọng vốn 
không sao câu dưới lại nói chỉ fU H9WưHØ 
vọng, như vậy có mâu thuấn nhau 
không? Cải nào đúng cái nào sai? 

- Về đâu của cả hai câu đếu rất chính 
xác, vì chán thì tự nó chân, côn đã láp, 
đã dụng cấu thì bản ngã và tư trởng đã 


332 


xen vào rồi làm sao mà chân được? Về 
sau vọng bồn vô cũng rất chính xác vì 
vọng fự nó không có thật, ví dụ ÿ niệm 
bản ngã chỉ la do tưởng làm sao có thực 
được! Riêng về chỉ tu ngưng vọng thì có 
thể đúng có thể sai. Nếu như vì chánh 
niệm tỉnh giác hay liễu liễu thường tri mà 
vọng tự ngưng thì đúng, còn nếu đem tư ÿ 
của bản ngã mà toan ngưng vọng là sai. 
W1 Vậy mỚI có cấu: 

Đoạn trừ phiến não trùng tăng bệnh 
Xu hướng chân như tổng thị tà. 


5) Trong và ngoài: Đôi với thiên, trong 
ngoài, tâm vật, nhần cảnh hay chủ thê đôi 
tượng có một mối quan hệ, tương ø1ao tự 
nhiên khi xúc sự, cho nên tùy trình độ, 
căn tính, hoản cảnh mà ứng cơ tiếp vật 
chứ không lây bên này, bỏ bên kia. 


333 


Trong tinh thân thiền vipassanä, hai yêu 
tính của tuệ giác là nội tâm thanh tịnh và 
thấy rõ các pháp, như vậy môi quan hệ 
trong ngoài rất chặt chẽ tự nhiên. Trong 
kinh Đại Tứ Niệm Xứ đức Phật dạy: 
“Như vậy, vị ấy sông quản tâm trên nội 
tâm, hay sống quản tâm trên ngoại tâm, 
hay sống quản tâm trên nội tâm, ngoại 
tâm ` (Ti aJhatam... 
bahiddha...aJjhaffabaliddha và  ciHe 
cittaãnupass1 viharafl). 

Pháp môn Tứ Liệu Giản của phái Lâm Tế 
cũng vận dụng bốn cách tùy duyên ứng 
xử trong ngoài: 


- Hữu thời đoạt nhân bắt đoạt cảnh: có 
lúc dẹp người không dẹp cảnh. 
- Hữu thời đoạt cảnh bất đoạt nhân: có 
lúc dẹp cảnh không dẹp người. 
- Hữu thời nhân cảnh câu đoạt: có lúc 


334 


người cảnh đều đẹp. 
- Hữu thời nhân cảnh bắt câu đoạt: có 
lúc người cảnh đều không đẹp. 

Nói theo kinh Tứ Niệm Xứ là khi thì 
quán chiêu thân thọ tâm pháp bên trong, 
khi thì quán chiêu thân thọ tâm pháp bên 
ngoài, khi thì quán chiếu cả hai, khi thì 
buông xả thanh tịnh rỗng rang trong 
ngoài, đó là khi “nói tám thanh tịnh thì 
thấy tất cả các pháp đêu thanh tịnh” 
chắng cân gia tâm quán chiếu. 

(Một sinh viên hỏi) 

- Thưa thây, khi con chăm chú nghe 
giảng thì con hiểu được lời giảng, nhưng 
khi con quay lại biết con đang nghe thì 
con không hiểu thầy giảng gì. Như vậy, 
có phải hoặc là nghe pháp hoạc là nghe 


335 


lại chính mình, chứ không thể cả hai 
cunơ mỘt lúc được? 


- Chính vì điều này mà đức Phật mới dạy 
khi thì quán bên trong (aJ)haftam, khi thì 
quán bên ngoai (Pahiddha), khi thì quán 
cả hai (ajjhata-bahiddhã), và phải thiên 
Lâm Tế cũng vận dụng cách này thành 
Tự liệu giản. Tức là khi thuận quản bên 
trong (nhân) thì toàn tâm chành niệm 
tỉnh øiác bến trong, khi thuận quản bến 
ngoài (cảnh) thì toàn tám chánh niệm 
tỉnh giác bên ngoài, nhưng khi tâm nhìn 
của chánh niệm tỉnh øiác rộng hơn thì 
đổi tượng có thể cả trong lẫn ngoài đếu 
thấy. Ví dụ như khi nghe giảng thì cứ 
chuyên tám nơhc giang thối, khi có cơ 
hội nhìn lại mình thì cứ chuyên tâm nhìn 
lại mình, nhưng nếu trong khi nghe giảng 
vẫn không quên mình thì càng tốt. Đây 


336 


cũng chính là “Duyên chủng bất tương 
phương” hay “Ư duyên bất tương ngại” 
vậy. 


6) Vô tâm: Yếu tố vô tâm đóng một vai 
trò quan trọng trong Thiền Vipassanä 
cũng như trong Thiên Tông. Nói vô tâm 
chỉ để cảnh giác những người hành thiên 
vì cơ tâm, trước ý, có ý đô, có dụng tâm 
mà rơi vào tham ưu (abhiliha 
domanassa), chấp thủ (upädäya) như kinh 
Maha Satipatthana đã nhặc đi nhắc lại 
nhiêu lân. Trong thiên vipassanä chánh 
niệm tỉnh giác phải tự nhiên, không nên 
cô ý dụng tâm kiểm duyệt, mong câu hay 
thoả mãn, vì như vậy cái tối tham tu đã 
có cơ hội xen vào. Đôi tượng cũng phải 
tự nhiên, không nên cô ý dựng đỗi tượng 
thế này thế kia theo ý mình đề cỗ gắng an 
tâm hay lăng xăng kiếm tâm, tìm pháp. 


337 


Một khi đã dựng đối tượng thì lập tức nó 
đã biến thành khái niệm paññatti, không 
còn là thực tánh paramattha nữa. Nếu 
không thông suốt điều này thì hành thiên 
chỉ để phí công làm trò chơi cho bản ngã. 
Cũng chính vì lý do này mà Thiên Tông 
nhân mạnh yếu tô VÕ tâm, như nói “Fô 
tám đạo dị tâm”, ° Học đạo qui võ tám ” 
(Thiên. sư Hương Hải), “Đổi cảnh võ tâm 
mạc vấn thiên ” (Cư Trần Lạc Đạo). 


Đôi khi vô ứình cũng được dùng với 
nghĩa này, ví dụ như trong câu: 


“Cô ý xem hoa hoa chăng nở 
Vô tỉnh tiêp liêu liêu xanh um” 


Như ngài A-nan cô găng mãi vẫn không 
thực chứng đạo quả A-la-hán, nhưng khi 
vừa năm xuống nghỉ ngơi thì đạo quả Vô 
Sanh lại đên. Chứng ngộ không thể lập 


338 


trình mà được, nó chỉ đến trong lúc hốt 
nhiên hay tự nhiên bât chợt mà thiên gọi 
là hoát nhiên đại ngộ. 


KrishnamurfI nói: “đạn hãy mở foang 
cánh cửa tâm hôn thì chân lÿ sẽ tự tràn 
đây”. Bởi vậy Tổ Tăng Xán nói: “Tương 
tâm dụng tâm, khởi phi đại thổ”, đem 
tâm dụng tâm chắng phải là lầm lớn hay 
sao? Huống chỉ đụng tâm vô tâm thì thật 
là một sai lâm quá đáng. 


Không ít người. hiểu lâm hai chữ vô tâm 
nên hoặc là cố ý giữ tâm trống rỗng 
không không, hoặc cứ buông xuôi cho 
tâm tùy tiện rong ruồi, hoặc mặc kệ 
chuyện đời chăng màng quan tâm øì cả, 
và họ tưởng là đã tùy duyên thong dong 
thông fay vào chợ! Có một sinh viên đã 
hỏi răng: “Nếu đổi cảnh vô tâm, thì 
chẳng lẽ gặp chuyện gì cũng phỏt lờ xem 


339 


nhự không có?”. Thật là một hiểu lầm 
nguy hại! 

Vô tâm, tất nhiên, không phải là cái tâm 
đây mưu kê đã bị bản ngã xen vào lập 
trinh, lại càng không phải là trạng thái s1 
mê vô ký, lờ đờ mông muội, ngái ngủ 
hôn trầm... mà là một “7m địa nhược 
không tuệ nhật tự chiếu ”. Nêu có một vô 
tâm thiểu chánh niệm tỉnh giác, thiếu 
sáng suốt trong lành, thiểu liễu liễu 
thường tri hay thất niệm bất giác thì cân 
phải nghe thiên sư Trần Nhân Tông cảnh 
báo: 


“Mạc vị vô tâm vân thị đạo 
Vô tâm do cách nhât trùng quan.” 
(Chớ bảo võ tâm là phái đạo 
Võ tâm còn cách máy ngăn rảo). 


340 


Tôi có bài kệ để minh giải hai chữ vô tâm 
theo tinh thân thiên Nguyên Thủy: 


“Học đạo qui vô tâm ` 
Làm, /154/T Hỏi không lám 
S—nG, frongØ va lạng lẽ 


Giản dị mới uyên thám. 

Vô tâm (câu I) nhưng trong đó hành 
động, nói năng, suy nghĩ không tương 
ngại, không lâm lẫn (câu 2), mà luôn 
sảng suốt, định tĩnh, trong lành (câu 3). 
Tâm càng giản dị, càng ít bị mây lý trí 
vọng thức che mờ thì càng thâm sâu tận 
thực tánh của tâm và pháp (cầu 4). 


C) VỊ trí của định trong Thiền 
Vipassanä và Thiên Tông: 


C.1) Định trong thiền Vipassanä: 


341 


Theo Phật giáo Nguyên Thủy, hành giả 
có thể hành thiên Vipassanä mà không 
cân phải trải nghiệm bất kỳ một Dbậc thiên 
an chỉ (appanä) nào trong thiên sắc ØIới 
hay vô sắc giới, tuy nhiên yếu tô định thì 
tât yêu phải có mặt trong thiên tuệ, tôi 
thiểu cũng là sátna định (khanika 
samädhi). Nếu không có yếu tô định này 
thì cũng không thể có thiên tuệ. Kệ kinh 
Pháp Cú dạy răng “không có trí tuệ nơi 
người không có định” (Natthi pañña 
aIJ]hay1no). 

Tuy định là yêu tổ không thể thiếu, 
nhưng cũng không cân phải đi quá xa vào 
sở đắc các bậc định như sơ định, nhị 
định, tam định, tứ định sắc ø1ới hoặc vô 
sặc giới. Định đúng mức, chính đáng, 
thích ứng sẽ là nên tảng cho trí tuệ. 
Ngược lại, quá thiên về định hay không 


342 


biết sử dụng đúng lợi thế và chức năng 
cho phép của định thì nó có thể trở thành 
chướng ngại cho tuệ giác, như ham thích 
hỷ lạc, say mê quyên lực thân thông, 
hoặc sử dụng vào những lãnh vực bất 
thiện, ngược với nguyên lý nhân quả 
Vu 


Trong năm yếu tô công năng cơ bản: Tín, 
tân, niệm, định, tuệ, Đức Phật dạy nêu 
định trội hơn các yếu tô khác, phá vỡ sự 
cân đối, quân bình, hải hòa thì tâm sẽ 
nghiêng về tĩnh chỉ, thiêu hoạt dụng, do 
đó dễ sinh thụ động, tiêu cực đối với 
tướng dụng của pháp, đồng thời hôn trầm 
cũng phát sinh ngăn che thực tánh pháp, 
do đó không học được những pháp cân 
thiết cho sự giác ngộ toàn triệt mà phân 
lớn phải học từ cối dục giới, nhất là cõi 
người, hơn là cõi hữu sắc hay vô sắc. 


343 


Mặc dù Bô-tát Siddhattha, sau khi xuất 
ø1a tâm sư học đạo, đã đạt được những 
thiên chứng cao nhất mà các bậc đạo sư 
thời bây giờ mong ước, nhưng ngài sớm 
thây ra răng đó không phải là cứu cánh 
của sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn, nên 
cuỗi cùng ngài đã từ bỏ để tự mình tìm ra 
con đường tuệ giác. 


Chúng ta cần lưu ý một điều là định và 
tịnh tuy có trạng thái tĩnh chỉ, lắng đọng, 
an ôn... nhưng không có nghĩa là tâm đã 
thoát khỏi thể giới ý niệm (paññatti), 
thậm chí nó còn là sản phẩm của tưởng ở 
mức độ cao thâm vi tế, chỉ có trí tuệ 
(ñãna, paññä) chánh niệm tỉnh giác thấy 
rõ thực tánh (paramattha) mới có thể 
thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới tư 
tưởng, quan niệm. 


C.2) Định đối với Thiền Tông: 


344 


Hầu như Thiên Tông không hoan nghinh 
định, cho đó là thiên của Giáo Tông (điển 
hình là thiền số tức) hay tịnh của Tịnh 
Độ (điển hình là niệm Phật A-di-đà). Câu 
chuyện đôi đáp giữa Hoài Nhượng và 
Đạo Nhất biểu hiện khá rõ nét ý hướng 
này. 

Thấy Đạo Nhất, một vị sa-môn, hàng 
ngày thường tinh tấn ngôi tu thiên, Hoài 


Nhượng : hỏi: 
- Ong ngôi thiên đê làm gì? 
Đạo Nhât nÓI: 


- Tôi ngôi thiên để làm Phật. 
Hoài Nhượng nhặt một viên gạch đem 
mài trên tâm đá trước am. Đạo Nhât ngạc 


nhiên hỏi: 
- Ngài mài gạch đề làm gi? 
Hoài Nhượng đáp: 


- Mài gạch để làm gương. 


345 


- Mài pạch sao thành gương được? 
- Ngôi thiền cũng đâu thành Phật được? 
- Vậy làm thể nào mới đúng? 
- Nếu trâu kéo xe, xe không chạy, thì 
đánh xe hay đánh trâu mới đúng? 
Đạo Nhất không nói được. Hoài Nhượng 
nói tiếp: 
- Ông học ngồi thiền hay ngôi Phật? Nêu 
học ngôi thiên thì thiền không phải ngôi 
năm. Nếu học ngôi Phật thì Phật không 
tướng, không trụ, không thủ xả. Nêu 
ngươi ngôi Phật tức giết Phật, nêu chấp 
tướng ngôi thì không thể đạt. 


Trong câu chuyện trên có vẻ như chỉ bài 
xích tướng ngôi chứ không nói gì đến 
định, tuy nhiên chúng ta dễ dàng nhận ra 
trọng tâm của đôi tượng bị chỉ trích chính 
là định, biểu hiện rõ nét trong các dụng 


346 


ngữ không tướng, không trụ, không thủ 
xả. 


Trong Pháp Bảo Đàn, Tổ Huệ Năng 
không những chê tướng ngôi chỉ hành hạ 
thân xác, làm cho “đầu xương thối” mà 
còn nói rõ cô gắng định tâm chính là 
bệnh: “Irụ tâm quản tịnh là bệnh chứ 
không phải thiền”. Và rõ nhất là khi Tổ 
đối đáp bài kệ của Ngọa Luân. Ngọa 
Luân nói: 

“Ngọa Luân có biệt tài 
Cắt đứt trăm tư tưởng 
Đối cảnh tâm không khởi 
Bô-đề ngày ngày tăng” 

Tổ Huệ Năng đối lại: 


“Huệ Năng chắng biệt tài 
Chăng dứt trăm tư tưởng 


Đôi cảnh tâm khởi nhiêu 
Bô-đề làm sao tăng” 

Biệt tài của Ngọa Luân chính là định (dứt 
tư tưởng, tâm không khởi) nên có sở đắc 
(hữu kỹ lưỡng). Còn Tổ Huệ Năng lại 
không cân định (không dứt tư tưởng, tâm 
cứ khởi nhiêu) nên cũng không có sở đắc 
(một kỹ lưỡng), không có chỗ trụ, bởi vì 
ngay khi nghe Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đọc 
câu “Ung vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” 
trong kinh Kim Cang thì Tổ Huệ Năng 
đã ngộ rôi. 

Thật ra, Thiên Tông chỉ muôn cảnh báo 
những người quá ham mê tọa thiên chỉ 
tịnh, rất dễ rơi vào trầm không trệ tịch, 
làm mất tính linh động của tánh giác tự 
nhiên, nên không khuyến khích tọa thiên 
quán tịnh. 


348 


Vô niệm của Lục Tổ chính là không còn 
rơi vào tư tưởng, ý niệm, mà tổ øọI là 
niệm niệm kế tục, tức là tư tưởng đuổi 
theo tư tưởng không bao g1ờ dứt. 


Vô niệm được Bách Trượng, Mã Tổ nói 
một cách khác là “âm địa nhược không, 
tuệ nhật tự chiêu”. Nhưng cả vô niệm lẫn 
tâm địa nhược không hoàn toàn không 
phải là định, đơn giản là vì định phát xuất 
từ ý niệm. 74m địa nhược không, tuệ 
nhật tự chiếu chính là ý nghĩa đích thực 
của chánh niệm tỉnh giác mà đức Phật 
đạy trong kinh Nguyên Thủy. 

Tâm sự thay lời tạ bạch: 

Chúng tôi làm công việc đối chiếu Thiên 
Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển nảy là 
việc làm vô cùng mạo hiểm, chỉ vì đáp 
ứng nhu câu chính đáng và bức thiết hiện 


349 


nay của thê hệ Tăng NI Phật tử trẻ là 
muốn biết cốt lõi chung của thiên là gì để 
không còn phân vân khi chọn lựa pháp 
môn tu tập phù hợp với căn tính của 
mình. Chính vì vậy Học Viện Phật Giáo 
Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh đã 
đưa vào chương trình giảng dạy môn học 
này cho lớp cử nhân Phật học bắt đầu từ 
khoá 6, khoá 7. 


Khi được Học Viện mời giảng môn này 
tôi thật sự không dám nhận nhưng quí 
thây trong Hội Đông Điêu Hành Viện 
động viên khuyến khích nên tôi đành 
phải khẩn trương biên soạn giáo án cho 
kịp thời biểu của các khoá học. Vì thời 
gian cập bách, nên tôi phải vận dụng trí 
nhớ nhiều hơn là tham khảo tài liệu. Đó 
là một khuyết điểm lớn, tuy nhiên tôi tự 
an ủi răng thiên cốt ở chỗ thây chứ không 


350 


lệ thuộc nhiêu vào sách vở, nên cứ chân 
thành nói ra cái gì mình thầy rôi sẽ tham 
khảo bồ chính sau. 


Có một sinh viên Tăng thành thật hỏi: 
“% đã ngộ chưa? Nếu ngộ chúng con 
mới tin, còn nếu chưa ngộ làm sao chúng 
con biết sự giảng đúng hay sai?” 

Thật ra, dù người giảng có ngộ, có nói rất 
đúng, rất tận tình thì cũng không chắc gì 
có mây người tin hay ngộ. Ngược lại, có 
khi người giảng không ngộ, thậm chí còn 
giảng sai mà người nghe vẫn nhân đó tỏ 
tường. Chính vì nhần bài kệ chưa ngộ 
của Thân Tú mà ngài Huệ Năng tỏ rõ 
thiên cơ. Trong khi đó Tô Hoăng Nhẫn là 
người đã ngộ, giảng câu “Ứng vô sở trụ 
nhì sanh kỳ tám” trong kinh Kim Cang 
biết bao lân mà chưa ai liễu giải, chỉ có 
ngài Huệ Năng mới thấy được tức thì. 


351 


Tinh thân đại học là cứ khách quan mà 
nehe trình bày và tiếp thu có sáng tạo, 
chứ không nên lệ thuộc giáo điều hay uy 
tín của thầy, như kinh Kalama đức Phật 
đã cảnh báo. 


Tôi thành thật cám ơn những sinh viên 
Tăng Ni trong các lớp cử nhân khoá 7 đã 
chân thành nêu lên những câu hỏi rất hữu 
ích để vẫn đê được mồ xẻ rõ ràng và thiết 
thực hơn. 


Trong tập giáo án nảy, những chỗ đôi 
chiếu còn rất nhiều thiếu sót, chưa nói 
được hết ý hoặc thậm chí còn lâm lẫn 
nữa, phạm vi đôi chiêu cũng còn rất hạn 
hẹp, chỉ nói đại cương v.v... vì vậy chúng 
tôi rât mong được sự góp ý bổ sung của 
chư tôn thiên đức để cung cấp cho sinh 
viên Tăng NI một tài liệu tham khảo 
tương đôi hoàn chỉnh hơn. 


352 


Học Viện, ngày 30 — II — 2007 
Viên Minh 
(Trung Tám Hộ Tông) 


